|#ˆSÍ NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỨP TP.HỖ CHÍ MINH 
Ũ Ì 


CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Tác giả: Đoàn Trung Còn 


Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác 
giả. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, trích dịch hoặc in lại mà không có sự 


cho phép bằng văn bản của chúng tôi. 


GPXB số 728-10/CXB/47-65/THTPHCM 
QĐXEB số 683/QĐ-THTPHCM 
In ấn và phát hành tại Nhà sách Quang Minh 
416 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP HCM Việt 
Nam 


Published by arrangement between Huong Trang Cultural 
Company Ltd. and the author. 

AII rights reserved. No part of this book may be reproduced by 
any means without prior written permission from the publisher. 


ĐOÀN TRUNG CÒN 


NGUYÊN MINH TIẾN hiệu đính 


CÁC TÔNG PHÁI 
ĐẠO PHẬT 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP. HỒ CHÍ MINH 


LỜI NÓI ĐẦU 


4⁄2, ạo Phật từ khi đức Phật tổ lập giáo đến 
x nay, đã hơn hai ngàn năm trăm năm, 


vốn vẫn là một đạo duy nhất. Song hoàn cảnh xã hội 
và con người ở khắp trên hoàn cầu là khác nhau. Vì 
trên đường đời, nhân loại tiến hóa không giống nhau. 
Kẻ thông minh sáng suốt, người mê muội tối tăm; kẻ 
thong dong nhàn nhã, người vướng bận nhọc nhằn; kẻ 
đã từng học lý xem kinh, người vừa mới nghe văn tầm 
sách; có kẻ mới học mà thông, lại có người học suốt đời 
vẫn dốt... 


Bởi thế cho nên các bậc hiền thánh đều tùy phương 
tiện mà độ thế, cứu người. Chính đức Phật tổ từ thuở 
xưa cũng đã làm như vậy. Tùy thuận nơi những người 
đến nghe trong pháp hội, ngài thuyết dạy giáo pháp 
phù hợp. Hoặc giảng rộng lý lẽ, hoặc dẫn chuyện tích 
xưa, hoặc bày ra giới luật. Có khi nói xa, có lúc nói 
gần, có khi chỉ thẳng, có lúc dùng ẩn dụ... Ngài dùng 
đủ cách như thế, cốt yếu cũng chỉ là muốn giúp cho 
chúng sanh đạt hiểu chân lý. Với hàng đệ tử xuất thân 
quí tộc nhưng dốc lòng tinh tấn, ngài dạy theo một 
cách. Với bậc vua quan còn tham đắm lợi danh, ngài 


6 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


lại dạy theo một cách khác. Với hàng thương gia rộng 
lòng bố thí, ngài dạy theo một cách. Với kẻ trung tín 
thành tâm, ngài lại dạy theo một cách khác hơn nữa. 
Cách sử dụng ngôn ngữ của ngài biến hóa rất tuyệt 
diệu, phi thường. Trong kinh vẫn thường nói có đến 
tám vạn bốn ngàn pháp môn, cũng không ngồi ý này. 


Sau khi đức Phật nhập Niết-bàn, các vị đại đệ tử 
mới ghi chép lại những lời thuyết dạy của ngài thành 
ba tạng kinh điển. Đó là tạng Kinh, tạng Luật và tạng 
Luận. Trong đó có đủ các mức độ thuyết dạy cao thấp, 
nhanh chậm khác nhau. Nói khái quát trong ba tạng 
ấy, mỗi tạng đều có phần chủ đích riêng biệt, mà dung 
hợp với nhau cùng nhắm đến việc giúp người tu hành 
mau đạt đến chỗ giải thốt khổ não. Tạng Kinh giúp 
người hiểu rõ những lý lẽ, quy luật trong cuộc sống, 
mà quan trọng, nền tảng hơn hết là lý nhân quả, nhân 
duyên; từ những câu kinh rất đơn sơ giản lược, cho 
đến những bộ kinh đồ sộ rất cao siêu, thâm áo cũng 
đều có đủ. Tạng Luật giúp người kiềm chế tự thân, xa 
điều ác, gần điều thiện, cho đến được trong sạch cả thể 
xác lẫn tinh thần. Tạng luận giải rõ những chỗ nghỉ 
ngờ ngăn trở trên đường tu tập, giúp người ta vững 
đức tin mà vượt qua khó khăn không nghi ngại. Dẫu 
là người tu ở trình độ nào, tu theo pháp môn gì, cũng 
không thể thiếu đi một trong ba yếu tố ấy. 


LỜI NÓI ĐẦU 7 


Dần dần về sau, các bậc thánh hiền qua từng thời 
đại mới luận giải rộng thêm để dễ dàng hơn cho sự 
tiếp nhận của người đời. Kinh sách dù không thay đổi, 
nhưng nghĩa lý ngày càng diễn giải rộng thêm. Lại 
tùy theo sự khế hợp căn cơ mà phân ra làm Đại thừa 
và Tiểu thừa. Người thích hợp với giáo lý nào thì chọn 
theo tông phái ấy. Nói chung vẫn không ngồi mục đích 
thốt khổ, được vui. 


Người tu dẫu theo Đại thừa hay Tiểu thừa, nếu 
đạt đến chỗ rốt ráo cũng đều được lợi mình, lợi người. 
Nhưng vì cũng có người không nắm được yếu chỉ tông 
môn, chấp giữ đến chỗ cực đoan nên sinh ra lầm lạc. 
Bởi vậy lại có thêm giáo lý Trung thừa để uốn nắn sai 


lầm này. 


Đạo Phật, nói đơn giản, giống như một tấm bản đồ 
chỉ đường đi. Dù là cùng muốn đến một nơi, nhưng 
người ta có thể xem trong ấy mà chọn những lối đi 
khác nhau. Có đường rẽ về bên này, có đường rẽ sang 
bên nọ... nhưng tựu trung đều dẫn người ta về đến 
đích. Những con đường, những lối đi khác nhau đó 
chính là tượng trưng cho các tông phái khác nhau. 
Dù chia ra nhiều tông phái, chung quy cũng là để tiếp 
dẫn đưa người đến chỗ giải thốt rốt ráo mà thôi. Tùy 
nơi căn tánh của mỗi chúng sanh, ai thích hợp với lối 


8 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


tu nào, với tông phái nào, thì chọn theo tông phái ấy. 
Kết quả cũng đều là nhắm đến sự an lạc và giải thốt. 


Muốn dễ hiểu hơn, ta hãy so sánh các tông phái của 
đạo Phật với những con đường đưa lên núi. Dầu theo 
con đường nào, lâu hay mau, khó hay dễ, đi thẳng 
hoặc đi vòng, cuối cùng cũng đều lên đến đỉnh cao của 
ngọn núi. Nghĩa là, dù tu theo tông phái nào mà dốc 
lòng, tận lực, thì cũng đều có thể đạt đến chỗ giải thốt 
rốt ráo cả. 


Người ta cũng so sánh những tông phái với các thứ 
hoa. Tuy là nhiều hương thơm, lắm sắc đẹp, đều là 
mọc lên từ khu vườn đạo Phật. Các tông phái dù khác 
nhau cũng không ra ngồi đạo Phật. Tông phái nào 
cũng nhắm đến cảnh giới Niết-bàn, giải thốt. Dù là 
Tiểu thừa, Trung thừa hay Đại thừa, nếu người tu hết 
lòng chuyên cần thì chắc chắn sẽ gặt hái được kết quả 
tốt lành. 


LỜI NÓI ĐẦU 9 


Dưới đây kể chung các tông trong ba thừa, rồi sẽ 
theo thứ tự mà trình bày riêng mỗi tông. 


PHẦN CHIA TÊN GỌI 


. Câu-xá tông (Kusha-shn) 
TIỂU THỪA . Thành thật tông (jJö/isu-shñ) 

. Luật tông (R1tsu-shø) 

. Pháp tướng tông (Hossö-shứ) 


TRUNG THỪA 
. Tam luận tông (Sanron-shi) 


. Hoa nghiêm tông (egon-shi) 


. Thiên Thai tông (Tenda1-shiu) 


ĐẠI THỪA . Chân ngôn tông (ShIngon-shi) 


. Thiền tông (Zen-shi) 


10. Tịnh độ tông (Zodo-shi) 


10 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 
1 
CẤU-XÁ TÔNG 
4H 2 & 
“I 


Khai tổ: Bồ Tát Thế Thân' khởi đầu ö Ấn Độ và 
Huyền Trang ở Trung Hoa vào khoảng 


năm 654. 
Tchitsu và Tphitasu truyền sang Nhật 
năm 658. 


Giáo lý căn bản: Bộ luận A-t-đạt-ma Câu-xá? 
Tông chỉ: Không có bản ngã, tất cả hiện tượng 
chỉ là hư dối, là sự hợp thành của các pháp 
mà thôi. 
LỊCH SỬ 
ông Câu-xá ngày nay không còn, mặc 
dù trước kia, tông ấy đã có một thời 
hưng thịnh với rất nhiều người tu tập theo. Tuy nhiên, 
ảnh hưởng sâu sắc của tông này cho đến nay vẫn còn 
rất rõ rệt trong Phật giáo. 


Tiếng Phạn là Vasubandhu, dịch âm là Bà-tẩu-bàn-đậu, dịch nghĩa là 
Thế Thân, cũng còn gọi là Thiên Thân. 
“Tiếng Phạn là Abhidharmakoéa-$ãstra. 


CÂU-XÁ TÔNG 11 


Tên gọi Câu-xá của tông này vốn được phiên âm từ 
tiếng Phạn là Kosa, có nghĩa là “kho báư”. Đây cũng 
là tên gọi một bộ luận nổi tiếng của Bồ Tát Thế Thân. 
Tên tiếng Phạn của bộ luận này là Abhidharmakoé$a- 
sastra, phiên âm là A-£y-đạt-ma Câu-xá luận, và là 
giáo lý căn bản của Câu-xá tông. 

Bồ Tát Thế Thân sinh năm 316 và mất năm 396, 
sống gần trọn thế kỷ 4.! Ngài là người được y bát chân 
truyền, làm Tổ sư đời thứ 21 của Thiển tông Ấn Độ. 
Ngài là em ruột của Bồ Tát Vô Trước, người đã sáng 
lập ra Duy thức tông. Câu-xá tông là một tông thuộc 
Tiểu thừa, trong khi đó Duy thức tông? là một tông 
Đại thừa. Ban đầu, ngài Thế Thân học theo giáo lý 
Tiểu thừa, thuộc Nhất thiết hữu bộ, là một trong 18 
bộ phái Tiểu thừa đầu tiên của Ấn Độ đã phân chia 
sau khi Phật nhập diệt khoảng gần 200 năm. Ngài 
học tỉnh thông giáo lý của bộ phái này, nghiên cứu sâu 
bộ Đại Ty-bà-sa luận. Sau ngài lại học thêm giáo lý 


†Thật ra, về mặt sử liệu chính thức, chúng ta không có cơ sở để xác định 
chính xác niên đại của Bồ Tát Thế Thân. Con số đưa ra ở đây chỉ là sự 
phỏng đoán của một số người. Niên đại của ngài được nhiều sử gia tán 
thành nhất là trong khoảng 320 đến 380, nhưng không thể xác định 
chắc chắn. 

?Duy thức tông khi được ngài Huyền Trang xiển dương ở Trung Hoa lấy 
tên là Pháp tướng tông. 

3Tiếng Phạn là AJahavibhasha: Bộ luận này gồm 200 quyển, đã được 
ngài Huyền Trang dịch sang Hán văn. 


12 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


của Kinh lượng bộ,' cũng là một bộ phái lớn. Ngài thấy 
có những điểm không hài lòng với giáo lýù của các bộ 
phái này, mới soạn ra bộ Ả-£-đạt-ma Câu-xá luận là 
một sự tổng hợp rất công phu từ bộ Đại Ty-bà-sa luận 
và giáo lý của Kinh lượng bộ. Vì dựa vào Đại T-bà-sa 
luận, nên bộ luận của ngài đôi khi cũng được xếp vào 
Nhất thiết hữu bộ, nhưng thật ra nội dung luận này 
đã hình thành nên một tông chỉ mới. Vì thế mà Câu- 
xá tông ra đời.? 

Bộ luận A-£y-đạt-ma Câu-xá phân ra làm 9 phẩm, 
được người đương thời mệnh danh là Huệ luận, hay 
Thông minh luận, để tỏ ý ca tụng sự uyên bác, trí huệ 
được hàm chứa trong đó. Chín phẩm này đề cập đến 
và phân tích rõ chín vấn đề căn bản khác nhau, có thể 
lược kể ra như sau: 


!Tiếng Phạn là Vibhajyavada 

®Về Bồ Tát Thế Thân, hay nói chính xác hơn theo tên trong nguyên ngữ 
Phạn văn là Vasubandhu, học giả Đoàn Trung Còn đã có sự nhầm lẫn 
tương tự như rất nhiều người trước ông. Theo những nghiên cứu gần đây, 
người ta nghi ngờ là ít nhất cũng có đến 2 vị cùng mang tên này, đều 
là những vị cao tăng lỗi lạc. Một người là Tổ thứ 21 của Thiển tông, đệ 
tử nối pháp của ngài Xà-dạ-đa (B]Z2k 7 - Šayafa). Người thứ hai là tác 
giả của rất nhiều bộ luận Đại thừa, và bộ Câu-xá luận nổi tiếng được 
nhắc đến ở đây. Tuy nhiên, một số công trình nghiên cứu vừa công bố 
gần đây (E. Frauwallner - On the Date of the Buddhist Master of Law 
Vasubandlu, Serie Orientale Roma III, 1951) thì tác giả Câu-xá luận và 
tác giả của các bộ luận Đại thờa lại là 2 người khác nhau. Và nếu như 
vậy thì chúng ta có đến 3 vị Thế Thân. 


CÂU-XÁ TÔNG 13 

1. Giới phẩm, nói về cái thể của giới pháp. 

2. Căn phẩm, nói về cái dụng của các pháp. 

3. Thế gian phẩm, nói về các thế giới, với sáu 
đường thác sanh trong luân hồi: cõi trời, cõi 
người, cõi a-£u-la, cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc 
sanh. 

4.. Nghiệp phẩm, luận về các nghiệp thiện ác. 

5. Tùy miên phẩm, nói về tùy miên, tức là khuynh 

hướng sa vào các điều ngăn trở việc tu đạo. Có 

7ï pháp tùy miên là: tham dục, sân hận, nghĩ 
ngờ, kiêu mạn, chấp hữu và sĩ mê. 

Hiền thánh phẩm, nói về các bậc hiền thánh. 

Trí phẩm, nói về 10 loại trí tuệ. 


Ũ ^? z* ` LA ° 
Định phẩm, nói về tâm an định. 


© @œ 1 @ 


Phá ngã phẩm, nói về thật tướng vô ngã vì tất 
cả các pháp đều giả hợp, hư dối. Đây là phẩm 
cuối cùng, tổng kết toàn bộ luận thuyết để nêu 


lên tông chỉ. 


Các phẩm 3, 4 và ð đều luận về pháp hữu lậu. Trong 
đó, phẩm thứ 3 là quả hữu lậu (thác sanh trong 6 nẻo), 
và hai phẩm 4, 5 là nhân hữu lậu (tạo ra các nghiệp 
thiện áo). 


14 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Các phẩm 6, 7 và 8 luận về pháp vô lậu. Trong đó, 
phẩm thứ 6 là quả vô lậu (chứng đắc các quả vị hiển 
thánh), và 2 phẩm 7, 8 là nhân vô lậu (tu tập trí huệ 
Và định Tới: 


Qua phân tích như trên, có thể thấy bộ luận A-£- 
đạt-ma Câu-xá nhằm hiển bày giáo lý vô ngã, trên cơ 
sở tất cả các pháp đều giả hợp, không có thật, chỉ hiện 
hữu nhất thời và không chân thật. Trong các pháp lại 
chia làm hai là pháp hữu lậu và pháp vô lậu. 


Về mặt hình thức, bộ luận cũng được trình bày 
thành hai phần. Phần thứ nhất gọi là A-ty-đạt-ma 
Câu-xá luận tụng,' gồm khoảng 600 bài kệ tụng. Phần 
thứ nhất gọi là A-£y-đạt-ma Câu-xá luận thích, là 
phần bình giải về 600 bài kệ tụng đó. 


Năm 563, vào đời Trần, ngài Chân Đế,3 một cao tăng 
Ấn Độ sang Trung Hoa có dịch sang chữ Hán với tên là 
A-ty-đạt-ma Câu-xá thích luận, gồm 22 quyển.* Ñăm 
654, vào đời Đường, ngài Huyền Trang lại dịch với tên 
là A-£ty-đạt-ma Câu-xá luận, gồm 30 quyển.° Chính 
qua 2 dịch phẩm này mà Câu-xá tông được truyền 


!Tiếng Phạn là Abhidharmakosa-kärikã 
“Tiếng Phạn là Abhidharmakoéa-bhasya 
3Tiếng Phạn là Paramatha 

*#Đại Tạng Kinh, quyển 29, trang 161 

®Đại Tạng Kinh, quyển 29, trang † 


CÂU-XÁ TÔNG 15 


bá ở Trung Hoa. Mặc dù khá ngắn ngủi, chỉ tồn tại 
trong đời nhà Đường, nhưng tông phái này đã để lại 
ảnh hưởng khá nhiều trong các tông phái khác, nhất 
là giáo lý vô ngã đã trở thành nền tảng trong giáo lý 
chung, nên những cơ sở lý luận của bộ luận này được 
rất nhiều vị luận sư sử dụng để biện giải cho lý thuyết 
của tông phái mình. 


Cũng trong thế kỷ thứ 7, hai cao tăng Nhật Bản 
là Tehitsu và Tehitasu sang Trung Hoa cầu học với 
ngài Huyền Trang. Năm 658, hai vị này về nước và 
truyền bá giáo lý Câu-xá tông tại nước Nhật, với tên 
gọI là Kusha-shu. Ngày nay, tông Câu-xá cũng không 
còn ở Nhật. Nhưng giáo lý của tông này vẫn được đưa 
vào giảng dạy trong các trường Phật học và trong các 
tự viện. Về mặt văn chương, bộ A-t-đạt-ma Câu-xá 
luận cũng vẫn được xem là một tác phẩm luận giải nổi 


tiếng trong văn học Phật giáo. 


HỌC THUYẾT 


Z 


Đúng như tên gọi với ý nghĩa là một “kho báu”, bộ 
luận A-£y-đạt-ma Câu-xá quả đúng là một kho báu 
vô giá về mặt tinh thần. Những ai đã có được nó, tất 
sẽ không còn tham đắm vào những thứ gọi là báu vật 
của thế tục nữa. Người hiểu rõ được giáo lý Câu-xá 


16 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


tông sẽ nhận ra được chính thân xác của mình cũng là 
hư dối, giả hợp, nên chẳng đáng để mê đắm, chiều lụy 
theo nó. Khi hiểu thấu được về bản ngã, người ta sẽ 
tỉnh ngộ, không còn mê lầm trong những giả dối của 
cuộc đời, không còn đau khổ, phiền lụy, than tiếc gì 
nữa. Bấy giờ, dầu cho ở đời có gặp bao nhiêu sự thành 
bại đi nữa, cũng có thể đạt đến sự an nhiên tự tại. 
Giàu không tham, nghèo không sợ, hoạn nạn không 
dễ làm cho nao núng trong lòng. Tâm trí đạt đến chỗ 
giải thoát, như bông hoa tự nhiên hé nở, khoe sắc tỏa 
hương mà không chút ô nhiễm bởi bụi trần bao quanh. 


Triết học Câu-xá tông cho rằng các pháp (dharma) 
là yếu tố chính của mọi sự hiện hữu. Việc thừa nhận 
sự tồn tại của các pháp cũng là theo với giáo lý của 
Nhất thiết hữu bộ trước đây. Tuy nhiên, Câu-xá luận 
thừa nhận sự tồn tại của các pháp mà không nhận sự 
chân thật của các tướng do chúng tạo ra, bởi các tướng 
đó đều vô thường, luôn luôn biến chuyển và hoại diệt. 
Từ nhận thức đó, không thể nào tìm được một bản ngã 
chân thật trong các pháp, vì ngay chính thân xác này 
cũng chỉ là giả hợp, vô thường. Người ta sở dĩ không 
ngừng tạo ra các nghiệp thiện ác trôi lăn trong luân 
hồi chỉ là vì mê chấp vào sự hiện hữu của các pháp, 
trong khi chúng chỉ là hư dối. 


CÂU-XÁ TÔNG 17 


Như một vầng sáng đom đóm trong đêm tối, có thể 
ví như cái gọi là “bản ngấ”. Vâng sáng ấy thật ra là 
gì? Ấy là một đoàn đom đóm tụ lại, nếu tách ra thì 
không còn vầng sáng ấy nữa. Song người ta nhìn thấy 
được nó như một vật thể rõ ràng, nên gọi là “vầng đom 
đóm”. Nhưng chỉ là tên gọi, sự giả hợp mà thôi, không 
có sự chân thật trong đó. Lại cũng như một bầy ong 
làm tổ trên cây. Tụ họp lại đầy đủ thì gọi là tổ ong, 
nhưng tách ra thì từng yếu tố đều không phải là tổ 
ong! Cũng như thế, thân thể và trí óc được hợp lại bởi 
nhiều yếu tố, và được nhận lầm cho là “bản ngấ”, mà 
kỳ thật chỉ là sự giả hợp. Khi sự kết hợp không còn 
nữa thì cái gọi là “bản ngẩ” ấy cũng chẳng còn. 


Trong kinh Na-tiên T-kheo, có một đoạn đối thoại 
giữa fy-kheo Na-tiên với vua Di-lan-đà về bản ngã, 
thể hiện khá rõ ý nghĩa này: 

Na-tiên hỏi vua rằng: “Đại vương gọi tên chiếc xe, 
thật ra đâu mới là xe? Cái trục xe là xe chăng?” 

Vua đáp: “Trục xe chẳng phải là xe.” 

Na-tiên hỏi: “Vậy vành bánh xe là xe chăng?” 

Vua đáp: “Vành bánh xe cũng chẳng phải là xe?” 


Na-tiên lai hỏi: “Vây nan bánh xe là xe chăng?” 
2 Ay 


18 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Vua đáp: “Nan bánh xe chẳng phải là xe.” 

Na-tiên hỏi: “Vậy bánh xe là xe chăng?” 

Vua đáp: “Bánh xe cũng chẳng phải là xe.”' 

Na-tiên hỏi: “Vậy càng xe là xe chăng?” 

Vua đáp: “Càng xe chẳng phải là xe.” 

Na-tiên hỏi: “Vậy cái ách? có phải là xe chăng?” 

Vua đáp: “Ách chẳng phải là xe.” 

Na-tiên lại hỏi: “Chỗ ngồi có phải là xe chăng?” 

Vua đáp: “Chỗ ngồi chẳng phải là xe.” 

Na-tiên hỏi tiếp: “Chỗ gác chân có phải là xe chăng?” 

Vua đáp: “Chỗ gác chân chẳng phải là xe.” 

Na-tiên hỏi: “Vậy mui xe là xe chăng”” 

Vua đáp: “Mui xe chẳng phải là xe.” 

Na-tiên lại hỏi: “Vậy hợp đủ tất cả các món ấy lại 
là xe chăng?” 

Vua đáp: “Dù hợp đủ tất cả các món ấy lại cũng 
không phải là xe.” 


Từ các bộ phận của bánh xe rồi đến cả bánh xe, và cứ tiếp tục như thế. 
Cũng tương tự như cách hỏi của vua, đại đức Na-tiên đưa ra từng chỉ tiết 
rồi quy kết dần đến tổng thể. 

*Ách: phần nối giữa hai thanh càng xe để bò hoặc ngựa tỳ vào đó mà kéo 
xe đi. 

3Vì ở đây còn thiếu yếu tố liên kết. Dù có đủ các bộ phận nhưng phải được 
liên kết đúng theo một phương thức nhất định mới có thể hình thành 
nên thực thể được gọi là “xe”. Nếu không, đó chỉ là một đống vật liệu. 


CÂU-XÁ TÔNG 19 


Na-tiên hỏi: “Giả sử như không hợp tất cả các món 
ấy lại, vậy là xe chăng?” 

Vua đáp: “Không hợp các món ấy lại, cũng không 
phải là xe. ”" 

Na-tiên hỏi: “Vậy âm thanh phát ra là xe đó chăng?”? 

Vua đáp: “Âm thanh cũng chẳng phải là xe.” 

Na-tiên liền hỏi: “Nói như vậy thì thật ra đâu mồi 
là xe?” 

Vua lặng thĩnh không đáp được. 

Đại đức Na-tiên bấy giờ mới thong thả nói: “Kinh 
Phật dạy rằng, nếu hợp tất cả các yếu tố ấy lại mà làm 
xe, người ta sẽ có cái vật được gọi là xe. Con người 
cũng vậy. Như hòa hợp tất cả các yếu tố đầu, mặt, tai, 
mũi, lưỡi, cổ, gáy, vai, tay chân, xương, thịt, nội tạng, 
nhan sắc, âm thanh, tiếng vọng, hơi thỏ ra vào, cảm 
thọ khổ vui, phân biệt thiện ác... sẽ hình thành một 
thực thể được gọi là con người. 

Tuy ví dụ ngài Na-tiên đưa ra không hoàn toàn tương ứng với vấn để con 
người, nhưng lại hoàn toàn chính xác trong việc làm rõ khái niệm “tên 

đt lít IÊM cách hỏi của vua, đến đây đại đức Na-tiên đưa ra yếu tố cuối 
cùng cho chúng ta thấy sự hiện hữu của cái gọi là “xe”. 

3Tức là kết hợp theo đúng phương thức nhất định. 

“Qua ví dụ này, đại đức Na-tiên đã giúp vua phân biệt được giữa “tên gọi” 
vốn chỉ là một khái niệm, với thực thể sự vật được gọi tên. Đây là một 
bước khởi đầu rất quan trọng, vì nếu không đạt được sự phân biệt này, 


con người sẽ mãi mãi bị trói buộc trong các khái niệm danh xưng mà 
không bao giờ đạt được đến sự cảm nhận chân thật về thực thể. 


20 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Cũng như thế, giáo lý Câu-xá tông dạy rằng không 
có con người thật sự và không có cái gọi là cuộc đời. 
Tất cả chỉ là sự giả hợp của các pháp, và tông này chia 
tất cả ra làm bảy mươi lăm pháp, cùng giả hiệp thành 
ra những hình tượng, sự kiện mà ta gọi là con người, 
là cuộc đời. 


Vì thế không nên chấp lấy tên gọi, vì chúng chỉ là 
những khái niệm để chỉ vào sự hiện hữu tạm thời của 
sự vật. Không thể tìm thấy bản chất chân thật, trường 
tốn trong những tên gọi của sự vật. 


Mặt khác, cái “bản ngấ” giả hợp lại chính là cội 
nguồn của mọi sự đau khổ. Vì người ta chấp lấy cái 
giả hợp ấy mà cho là chân thật, mà sanh khởi nên sự 
tham đắm, tranh giành lẫn nhau từ lúc sinh ra cho 
đến khi nhắm mắt, tạo tác không biết bao nhiêu là ác 
nghiệp chất chồng... Nếu hiểu ra được cái “bản ngẩ” ấy 
là không chân thật, thì con người không còn bị lôi kéo 
bởi tham dục, ái luyến, cũng không chấp lấy sự được 
mất, hơn thua... Và từ đó dễ dàng an tịnh nội tâm và 
đạt đến sự an lạc, giải thoát. Ngay cả khi đối mặt với 
đau khổ thì cũng nhận chân được sự đau khổ ấy vốn 
chỉ là giả hợp không thật có, nên tâm ý vẫn thản nhiên 
an định mà không hề bị chi phối. 


Các pháp hợp thành “bản ngấ” được phân chia ra 
khá chỉ tiết trong A-t-đạt-ma Câu-xá luận. Tất cả là 


CÂU-XÁ TÔNG 214 


bảy mươi lăm pháp. Trong đó, có bảy mươi hai pháp 
thuộc về hữu vi và ba pháp được xem là thuộc về vô vi. 
Bảy mươi hai pháp hữu vi được chia làm 4 nhóm là: 

- _ 11 pháp thuộc sắc (đrupas) 

- - I1 pháp thuộc về thức 

- _ 46 pháp thuộc về tâm sở 

- 14 pháp không thuộc tâm cũng không thuộc 

vật 

Ba pháp vô vi là: 

- _ Trạch diệt (Pratisamdikhya-nirodha) 

- _ Phi trạch diệt (ApratIsamkhya-nirodha) 

- - Hư không (1kasa) 

Trong các pháp được kể ra, lại hàm chứa cả nhân, 
duyên và kết quả. Khi nắm vững được những điều 
này, người tu tập có thể tự mình tìm thấy phương cách 
thích hợp để đạt đến sự giải thoát rốt ráo. 


22 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


2 
THÀNH THẬT TÔNG 


ĐR, đt rÀ> 

gq— 
(Jöjitsu-shu) 

Khai tổ. Ha-lê-bat-ma' ö Ấn Độ, thế kỷ 4. 
Cưu-ma-la-thập? truyền sang Trung Hoa 
vào thế kỷ 5. 

Huệ Quán và Khuyến Lặc! ö Nhật Bản vào 
thế kỷ 7. 

Giáo lý căn bản: Thành thật luận? của ngài Ha- 
lê-bat-ma vào thế kỷ 4. 

Tông chỉ. Tất cả tâm thức và đối tượng của tâm 
thức đều là trống rỗng. Ngã và pháp đều 
là không. Bản ngã vốn không thật, mà các 
pháp tạo thành nó cũng đều là hư dối. 


LỊCH SỬ 


(2m như Câu-xá tông, Thành thật tông 
ngày nay không còn, nhưng giáo lý 
chính là bộ Thành thật luận vẫn còn lưu hành và được 
nhiều người học Phật để tâm nghiên cứu. Bộ luận này 


Tiếng Phạn là Harivarman 
“Tiếng Phạn là Kumarajrva 
3Tiếng Nhật là Ekwan 

*Tiếng Nhật là Kwanroku 

°Tiếng Phạn là Safyasiddhisastra 


THÀNH THẬT TÔNG 23 


đã được đưa vào Đại tạng kinh,' do ngài Ha-lê-bạat-ma 
soạn vào khoảng thế kỷ thứ tư bằng chữ Phạn. Qua 
đầu thế kỷ thứ năm thì được ngài Cưu-ma-la-thập, 
một cao tăng Ấn Độ sang truyền pháp ở Trường An, 
Trung Hoa, dịch sang chữ Hán. Từ đó, bộ luận này trở 
thành một tác phẩm giá trị được lưu hành dần dần 
khắp miền Viễn Đông. Căn cứ vào giáo lý trong bộ 
luận này, Thành thật tông ra đời. 


Ngài Ha-lê-bat-ma là người Ấn Độ, đệ tử của ngài 
Cưu-ma-đa-la,? thuộc Nhất thiết hữu bộ.3 Tên chữ 
Phạn của ngài là HarIivarman, Hán dịch nghĩa là Sư 
Tử Khải, dịch theo âm là Ha-lê-bạt-ma. Ngài sinh 
trong một gia đình Bà-la-môn, lớn lên bắt đầu học 
theo ngoại đạo, nhưng sau nhận ra sự sai lầm nên từ 
bỏ và theo học với ngài Cưu-ma-la-đa. Chẳng bao lâu, 
ngài nhận ra quan điểm giáo lý của mình không phù 
hợp với giáo lý truyền thống của Nhất thiết hữu bộ, 
nên ngài từ bỏ luôn bộ phái này và tự mình nghiên 
cứu kinh điển Tiểu thừa. Ngài học tinh thông giáo lý 
Tiểu thừa, nhưng vẫn thấy chưa hoàn toàn thỏa mãn, 
nên về sau ngài đến thành Hoa Thƒ tiếp tục học giáo 
lý Đại thừa với các vị tăng thuộc Đại chúng bộ.° Chính 


"Quyển 32, kinh số 1646, trang 239. 
“Tiếng Phạn là Kumarilabhata 
3Tiếng Phạn là Sarvastivada 

*#Tiếng Phạn là PZ/aliputra 

”Tiếng Phạn là AIahasaighika 


24 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


trong thời gian này ngài soạn ra bộ Thành thật luận, 
phát triển tư tưởng về tánh không theo nhận thức của 
mình. 


Bộ Thành thật luận gồm 16 quyển, 202 chương. 
Đau đó được ngài Cưu-ma-la-thập dịch sang chữ Hán, 
lại được các đệ tử của ngài truyền dạy khắp Trung 
Hoa. Trong số đó nổi bật nhất là 2 vị Tăng Đạo và 
Tăng Khải, có thể xem là những người có công làm cho 
Thành thật tông trỏ nên hưng thịnh. 


Ngài Cưu-ma-la-thập là khai tổ của Thành thật 
tông tại Trung Hoa, vì ngài là người đầu tiên dịch và 
giảng giải giáo lý chính của tông này. Ngài là người 
xứ Quy Tư (Kucha) thuộc vùng Tân Cương ngày nay, 
sinh năm 344, xuất thân trong một gia đình quý tộc. 
Cha ngài là người Ấn Độ đến sinh sống ở Dao Tần. Tên 
Phạn ngữ của ngài là Kumarajrva, Hán dịch nghĩa 
là Đồng Thọ, dịch âm là Cưu-ma-la-thập. Ngài được 
tôn xưng là một trong bốn đại dịch giả hàng đầu của 
Trung Hoa trong việc phiên dịch kinh điển sang Hán 
ngữ.! Cha mẹ ngài lần lượt xuất gia tu học, đều là các 
bậc đạo hạnh. 


!Vằ bốn đại dịch giả, hiện có hai quan điểm hơi khác nhau. Một cho rằng 
bốn vị này là Cưu-ma-la-thập, Chân Đế, Huyền Trang và Bất Không; 
một quan điểm khác cho rằng đó là Cưu-ma-la-thập, Chân Đế, Huyền 
Trang và Nghĩa Tịnh. Theo quan điểm nào thì ngài Cưu-ma-la-thập 
cũng đều được xếp ở hàng đầu. 


THÀNH THẬT TÔNG 25 


Từ nhỏ ngài đã có tư chất thông minh, năm ngài 
lên 7 tuổi cũng theo mẹ học đạo, rồi sang du học Ấn 
Độ, tham học với hầu hết các bậc danh túc. Sau khi đi 
khắp xứ Ấn Độ, ngài lại trở về nước cũ, được vua Quy 
Tư bái kính tôn làm thầy. Năm 383, vua Tiền Tần là 
Phù Kiên nghe danh ngài nên sai Lã Quang mang 
quân sang đánh Quy Tư để đón ngài về. Lã Quang 
thắng trận, đón được ngài Cưu-ma-la-thập, nhưng về 
giữa đường, Quang nghe nhà Tiền Tần đã mất, Hậu 
Tần lên thay, liền không về nữa mà đóng quân lại ở 
Lương Châu, tự lên ngôi vua, lập ra nhà Lương. Ngài 
Cưu-ma-la-thập cũng bị giữ ở đó trong khoảng 17 
năm. 


Về sau, vua Hậu Tần là Diêu Hưng sai Diêu Thạc 
Đức mang quân đánh dẹp nhà Lương, dùng lễ quốc 
sư mà thỉnh ngài về Trường An vào khoảng năm 401, 
nhằm vào niên hiệu Long An thứ 5ð triều Đông Tấn. 
Vua hết sức tôn kính, phong ngài làm quốc sư, thỉnh 
ở tại vườn Tiêu Dao và hỗ trợ mọi điều kiện cho ngài 
chủ trì việc phiên dịch kinh điển tại kinh đô, cùng với 
các ngài Tăng Triệu, Tăng Nghiêm... 

Kể từ tháng 4 niên hiệu Hoằng Thủy thứ 5 nhà 
Hậu Tần (403), ngài bắt đầu dịch các bộ Trung luận, 
Bách luận và Thập nhị môn luận, gọi chung là Tam 
luận, sau là giáo lý căn bản của Tam luận tông. Ngài 


26 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


thông thạo cả hai ngôn ngữ Phạn, Hán, lại được sự trợ 
giúp của rất nhiều vị cao tăng uyên bác, nên kinh điển 
chẳng những dịch được rất nhiều mà còn có độ chính 
xác cao so với nguyên tác. Hơn thế nữa, nhờ sự am 
hiểu nên ngài cũng mạnh dạn diễn đạt một cách uyển 
chuyển trong bản dịch để đạt được sự rõ ràng dễ hiểu 
mà vẫn không sai lệch nguyên bản. 


Tương truyền ngài có phương pháp dịch kinh rất 
khác biệt với nhiều người khác. Thay vì đối chiếu song 
song hai ngôn ngữ để dịch, ngài tổ chức giảng nghĩa 
kinh 2 lần bằng tiếng Trung Hoa cho những người 
tham gia phiên dịch nghe. Sau đó, họ thảo luận với 
nhau và ghi chép lại bằng Hán ngữ. Cuối cùng, ngài 
đối chiếu bản ghi chữ Hán của họ với nguyên bản chữ 
Phạn và sửa chữa, điều chỉnh thành bản dịch cuối 


cùng. 


Ngài mất năm 413, sau 12 năm dồn hết tâm lực vào 
việc phiên dịch kinh điển. Cũng có thuyết khác cho 


rằng ngài sinh năm 350 và mất năm 409. 


Thành thật tông phát triển rất mạnh ở Trung Hoa 
trong khoảng thế kỷ 6 - 7, và tồn tại mãi cho đến thế 
kỷ 10, tức là vào các triều đại nhà Tùy và nhà Đường. 
Trong thời gian về sau, Thành thật tông chịu sự công 
kích rất mạnh mẽ của những người theo Tam luận 


THÀNH THẬT TÔNG 27 


^ » ~ .A ° VJX` ÓC ~ ⁄ 
tông, cho rằng họ đã hiểu sai về ý nghĩa của tánh 
không. Vì thế, tông này suy yếu dần và cuối cùng mất 
“) 
hăn. 


Vào cuối thế kỷ 6, thuộc thời đại Bạch Phụng' ö 
Nhật Bản, có ngài Thánh Đức Thái Tử? ra đời. Ngài 
là con vua Vĩnh Mê,3 học đạo Phật với các vị cao tăng 
Triều Tiên sang du hóa ở Nhật, và chính ngài đã góp 
phần phát triển nhiều khuynh hướng giáo lý rất sớm 
tại Nhật. Ngài đã trước tác các bản chú giải cho kinh 
Thắng Man,* kinh Pháp Hoa, kinh Duy-ma-cậ... 


Về sau, ngài có gửi nhiều phái bộ sang Trung Hoa 
để mang thêm kinh điển về Nhật Bản. Ngài cũng xây 
dựng rất nhiều tự viện, trong đó có chùa Tây Thiên 
Vương," chùa Trung Cung, chùa Quất,Ẻ chùa Trì 
Cừu,? chùa Quế Mộc.!° Thái tử đã thỉnh vào triều 2 vị 
cao tăng Triều Tiên là Huệ Quán và Khuyến Lặc. Hai 
vị này đến Nhật Bản vào năm 625, tỉnh thông giáo lý 


!Tiếng Nhật là Flakubõ 

“Tiếng Nhật là Shøfoku Taishi (572 - 621) 
3Tiếng Nhật là YØmei 

*#Tiếng Phạn là Srimala-sữtra 

°®Tiếng Phạn là Vimalakrrti-nirdesa-sitra 
Tiếng Nhật là Shitennõ-/i 

“Tiếng Nhật là Chữøñ-/i 

®#Tiếng Nhật là Tachibana-dera 

Tiếng Nhật là /ke/iri-dera 

!®Tiếng Nhật là Kafsuragi-dera 


28 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Thành thật tông, nên nhân khi thuyết giảng cho thái 
tử nghe, các ngài cũng truyền dạy giáo lý Thành thật 
tông ta khắp nơi. Thành thật tông hình thành và phát 
triển rất mạnh ở Nhật trong thế kỷ thứ bảy, xem 2 vị 
Huệ Quán và Khuyến Lặc là khai tổ. Tuy nhiên, tông 
này về sau ở Nhật cũng không còn tồn tại nữa. 


Do sự tương đồng một phần về giáo lý, nên nhiều 
người cho rằng Thành thật tông không phải là một 
tông phái độc lập, mà chỉ là một phần của Tam luận 
tông. Mặt khác, cho dù là xuất phát từ Kinh lượng bộ 
là một trong 18 bộ Tiểu thừa của Ấn Độ, nhưng việc 
nhấn mạnh về tánh không của vạn pháp cũng như 
tâm thể của giáo lý tông này đã tiến rất gần đến giáo 
lý Đại thừa, nên nhiều người cho rằng đây là một tông 
thuộc Đại thừa. 


HỌC THUYẾT 

Giáo lý Thành thật tông cũng có vẻ gần giống với 
Câu-xá tông, vì sự phủ nhận bản ngã là không thật. 
Tuy nhiên, nếu như Câu-xá tông thừa nhận sự hiện 
hữu tạm thời của các pháp, thì Thành thật tông lại 
phủ nhận tất cả. Do đặc điểm này, nên một số người 
cũng gọi tên tông này là Nhất thiết không. 


Giáo lý Thành thật tông lại cũng có vẻ gần giống 
với Tam luận tông. Tuy nhiên, những người theo Tam 


THÀNH THẬT TÔNG 29 


luận tông diễn giải tánh không khác với Thành thật 
tông, và cho rằng Thành thật tông đã hiểu sai về tánh 
không. Nhưng sự tương đồng này cũng giải thích lý do 
vì sao ngài Huệ Quán cũng được xem là Khai tổ Tam 
luận tông ö Nhật Bản. 


Sự khác biệt giữa Thành thật tông và Tam luận 
tông được làm rõ qua sự thuyết giảng của ngài Pháp 
Lãng, người đã hiển dương giáo lý Tam luận tông và 
công kích mạnh mẽ các nhược điểm của Thành thật 
tông. Cùng với Pháp Lãng là ngài Cát Tạng, thầy của 
Huệ Quán, cũng là người công kích Thành thật tông. 
Sự phê phán của hai luận sư danh tiếng này đã làm 
cho Thành thật tông suy yếu dần và đi vào quên lãng. 


Thành thật tông được xem là một tông Tiểu thừa, 
vì sự chuyên tâm nghiên cứu những lời dạy của Phật 
ghi trong các kinh văn nguyên thủy Tiểu thừa. Tông 
chỉ chính của tông này là phủ nhận mọi sự hiện hữu. 
Tông này cho rằng cả tâm thức và vật chất đều không 
thực sự hiện hữu. 


Giáo lý Thành thật tông cho rằng có hai loại chân 
lý là chân lý thế gian và chân lý tuyệt đối. Chân lý 
thế gian là những sự thật có tính cách quy ước. Theo 
đó, sự hiện hữu của các pháp được thừa nhận trong ý 
nghĩa phụ thuộc lẫn nhau, biến đổi vô thường và chịu 
sự hoại diệt. Chân lý tuyệt đối là sự thật rốt ráo, cuối 


30 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


cùng, mà theo đó thì hết thảy mọi pháp đều là trống 
rỗng, không không. Như vậy, Thành thật tông xem cả 
bản ngã lẫn các pháp đều là không thật.! 


Sự nhấn mạnh về tánh không làm cho tông này có 
vẻ như gần giống với một tông Đại thừa. Tuy nhiên, sự 
khác biệt ở đây là các tông Đại thừa nói về một tánh 
không diệu hữu, làm nền tảng sinh khởi các pháp, 
trong khi Thành thật tông thì lại phủ nhận tất cả. 
Chính khác biệt này làm cho Thành thật tông vướng 
mắc vào sự phủ định, xa rời hẳn quan điểm của Tam 
luận tông. 


Nội dung bộ Thành thật luận giảng giải rất rõ về 
tính chất không thật của “bản ngấ” và các pháp hợp 
thành năm uẩn. Khi nhận rằng các pháp là có, thì 
Câu-xá tông đồng thời cũng phải thừa nhận sự hiện 
hữu của chúng trong thời gian: quá khứ, hiện tại và 
tương lai. Ngược lại, Thành thật tông phủ nhận ngay 
cả sự hiện hữu tạm thời của các pháp, nên cho rằng 
không có quá khứ, không có tương lai, vì chúng đều là 
không thật. Còn đối với hiện tại, tuy nhìn thấy được 
trước mắt mà hết thảy đều là hư dối, vừa thấy đó thì 
đã qua mất rồi. Hết thảy các pháp đều sinh khởi, biến 
đổi và diệt mất đi trong từng khoảnh khắc. Cuộc đời 
con người cũng giống như thế, chỉ là sự tiếp nối của 


Nguyên văn chữ Hán: Nhân pháp giai không (À-3*3# %). 


THÀNH THẬT TÔNG 31 


những khoảnh khắc không thật, như bóng chớp, như 
hạt sương sa, không thường tồn chân thật! 

Do nơi sự đối đãi giữa vật này với vật kia, người ta 
định nên tên gọi, nên tên gọi cũng chỉ là tương đối và 
hư dối, không thật. 


Các pháp đều là những hiện tượng sinh khởi, đều 
chỉ là bóng dáng, không thật. Cũng như bọt nước tuy 
hiện hữu mà không bền chắc, tan biến trong chốc lát, 


M ` » ..N 
chăng còn để lại gì. 


Do sự phủ nhận tất cả các pháp, nên người tu không 
còn mê đắm, không còn bị dắt dẫn theo chúng nữa. 
Nhờ đó mà có thể dứt bỏ các mối tham dục, ái luyến, 


cũng không còn sân hận, si mê nữa. 


Tuy rằng xét cho cùng thì giáo lý Thành thật tông 
chưa đạt đến chỗ rốt ráo, có thể dẫn người ta rơi vào 
chỗ chấp không, cực đoan, nhưng trong một thời gian 
đài, giáo lý này cũng đã giúp cho không ít người thoát 
khỏi sự mê đắm vào vật chất thế gian. Nhờ đó mà họ 
mới có khả năng tiếp nhận những giáo lý sâu xa, mầu 
nhiệm hơn của Phật pháp. Nếu xét theo quan điểm 
tùy bệnh mà cho thuốc, thì giáo lý Thành thật tông 
quả thật đã là một bài thuốc hay trong suốt thời hưng 


thạnh của tông này. 


32 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Š 
LUẬT TÔNG 


ý >> 
‡# 71 
(Ritsu-shu) 


Khai tổ: Đạo Tuyên Luật sư ở Trung Hoa 
Giám Chân' ö Nhật vào thế kỷ 8. 

Giáo lý căn bản: Ba tác phẩm của Đạo Tuyên về 
Tạng Tuật, nhất là Tứ phần luật của phái 
Đàm-vô-đúức bộ. 

Tông chỉ: Giới luật là yếu tố quan trọng nhất. 
Người tu phải bắt đầu từ việc nghiêm trì 
giới luật thì mới có thể tu chứng được bất 
kỳ pháp môn nào khác. 


LỊCH SỬ 


uật tạng là một phần trong giáo lý 
nguyên thủy từ thời đức Phật, nhưng 
không được thuyết giảng trọn vẹn một lần. Trong suốt 
thời gian hành hóa khắp nơi trên xứ Ấn Độ, tùy theo 
từng hoàn cảnh phát sinh cụ thể mà đức Phật chế ra 


từng điều luật và dạy đệ tử phải lưu truyền về sau. 
Cho đến khi Phật nhập Niết-bàn, ngài có căn dặn lại 


!Tiếng Nhật là Œan/in 


LUẬT TÔNG 33 


hàng tăng chúng về sau nhất thiết phải xem giới luật 
là bậc thầy để nương theo trên đường tu học. 


Vâng theo lời dạy của Phật, các vị đại đệ tử của 
ngài đều rất chú trọng đến giới luật. Ngay sau khi 
Phật nhập diệt, ngài Ưu-ba-ly! được giáo hội ủy thác 
trùng tuyên lại phần giới luật trong khi kết tập kinh 
điển lần thứ nhất. Những gì ngài nhắc lại đều được 
gh1 vào Luật tạng. 


Tại Ấn Độ, không có một bộ phái riêng biệt chuyên 
về giới luật, mà tất cả các bộ phái đều vâng giữ theo 
giới luật do Phật đã chế định. Tuy nhiên, do thời gian 
và sự chia tách, nên mỗi bộ phái cũng có những sự 
khác biệt nhất định. 


Khoảng 100 năm sau Phật nhập diệt, năm vị đệ 
tử của ngài Uu-ba-cúc-đa? phân chia thành năm bộ 
phái riêng, đều soạn lại phần giới luật cho bộ phái của 
mình. Các bộ phái ấy là: 

1. Pháp tạng bợ 
2. Nhất thiết hữu bộ! 
3. Âm quang bể 


!Tiếng Phạn là Upali 

®“Tiếng Phạn là LJpagupta 
*Tiếng Phạn là 2harmagupta 
*#Tiếng Phạn là Sarvästivada 
°Tiếng Phạn là KZýyaprya 


34 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


4. Hóa địa bộ! 
õ.. Khả trụ tử b@ 


Trong các bộ phái này, phần Luật tạng của Pháp 
tạng bộ được các ngài Trúc Phật Niệm và Phật-đà-da- 
xá dịch sang chữ Hán vào khoảng đầu thế kỷ thứ 5, 
đời Hậu Tần, với tên là Tứ phần luật, gồm 60 quyển 3 


Vào đời Tam Quốc, khoảng thế kỷ 3, ngài Đàm-ma- 
ca-la,* một vị tăng Ấn Độ sang Trung Hoa khởi sự việc 
dạy luật. Cho đến đời nhà Đường (620 - 906), bộ Tứ 
phần luật đã được hầu như tất cả chư tăng ở Trung 
Hoa chấp nhận và vâng theo. 


Người có công lớn nhất trong việc thúc đẩy sự hình 
thành Luật tông là ngài Đạo Tuyên (596 - 667), còn có 
danh hiệu là Nam Sơn Đại sư, khoảng thế kỷ 7, trong 
đời nhà Đường. Vì vậy ngài được xem là khai tổ sáng 
lập Luật tông ö Trung Hoa. Ngài ẩn cư trên đỉnh núi 
Nam Sơn, tỉnh thông cả ba tạng Kinh, Luật và Luận, 
nhưng chú trọng nhất vào tạng Luật. Ngài biên soạn 
và dịch rất nhiều kinh sách, hiện nay trong Đại Tạng 
Kinh còn lưu giữ được 20 bộ, gồm 110 quyển. Riêng về 


Tiếng Phạn là AIahisasaka. 

“Tiếng Phạn là VZfsiputïya. 

3Bộ luật này đã được dịch sang tiếng Việt, đưa vào sách Tăng đồ nhà Phật 
(Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến, NXB Tôn giáo). 

# Tiếng Phạn là harmakala, Hán dịch nghĩa là Pháp Thời.. 


LUẬT TÔNG 35 


bộ Tứ phần luật, ngài có soạn ra ba tập sách giá trị để 
người học dùng kèm theo. Đó là bộ Tứ phần luật San 
phồn bổ khuyết hành sự sao, gồm 12 quyển; bộ Tứ 
phần luật San bổ tùy cơ yết-ma, gồm 2 quyển; và bộ 
Tứ phần luật Ty-kheo hàm chú giới bản, gồm 2 quyền. 


Đau ngài #)ao Tuyên, còn có một vị nữa cũng có công 
lớn trong việc xiến dương Luật tông. Vị này là tổ thứ 
15 của Luật tông, hiệu là Nguyên Chiếu (1048 - 1116). 
Ngài thông minh, học rộng, nên người đời xưng tụng là 
Đại Trí Thiền sư. Ngài có soạn bộ Tứ phần luật Hành 
sự sao tư trì ký, gồm 16 quyển, giúp cho việc nghiêm 
trì giới luật được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nhiều. Vì thế, 
nhiều người vẫn xem ngài là Tổ sáng lập thứ hai, chỉ 
đứng sau ngài Đạo Tuyên mà thôi. 


Trong thế kỷ 8, ngài Giám Chân' (688 - 763) truyền 
Luật tông sang Nhật, trỏ thành vị khai tổ của Luật 
tông ö nước này. Ngài là người Dương Châu, Trung 
Hoa. Năm 14 tuổi theo cha vào chùa, nhìn thấy tượng 
Phật nên cảm động mà phát nguyện xuất gia. Ngài 
học thông thạo ba tạng kinh điển, nhưng đặc biệt chú 
trọng việc nghiêm trì giới luật. Năm ngài 5õ tuổi, có 
2 vị tăng người Nhật Bản khẩn thiết thỉnh cầu ngài 
sang hoằng hóa ở Nhật Bản. Ngài nhận lời và lập chí 


TVâ sau người Nhật gọi là Œanjin. 


36 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


nguyện sang Nhật. Môn đồ rất nhiều người ngăn cản, 
vì vào lúc ấy đường sang Nhật rất gian nan, nguy hiểm. 
Ngài nói với môn đồ rằng: “Đây là vì việc rộng truyền 
chánh pháp, dù có hy sinh tính mạng cũng chẳng hề 
gì. Nếu không có ai cùng đi thì một mình ta ởđi vậy.” 
Nghe như vậy, có 21 vị đệ tử cùng xin đi theo, nhưng 
thất bại, không đến được Nhật Bản. Ngài vẫn kiên trì 
tiếp tục tổ chức thêm nhiều chuyến đi khác nữa. Đến 
lần thứ 6, sau 11 năm gian khổ, ngài mới đến được Nại 
Lương,' Nhật Bản vào năm 754, thuộc thời đại Thiên 
Bình, mang theo được rất nhiều kinh sách. Trong suốt 
các cuộc hành trình, có tổng cộng 36 vị £y-kheo bỏ 
mạng dọc đường, và chính ngài cũng bị mù hai mắt. 


Lúc bấy giờ, Nhật hoàng và cả nước Nhật đều 
ngưỡng mộ, tôn sùng ngài, nên việc hoằng hóa vô cùng 
thuận lợi. Ngài được Nhật hoàng phong tặng là Truyền 
Đăng Đại pháp sư. Trong thời gian hoằng pháp, ngài 
cũng đồng thời giúp phát triển rất nhiều cho ngành y 
học của Nhật Bản, vì ngài vốn rất tình thông y học. 
Sau 10 năm hoằng hóa với những thành quả vô cùng 
to lớn, ngài thị tịch tại Nhật vào năm 763. 

Trong thời gian hoằng hóa của ngài, nhiều giới đàn 
được lập ra ở khắp nơi, và số người xin thọ giới ngày 


!Tiếng Nhật là Nara. 


LUẬT TÔNG 37 


càng đông hơn, khiến cho Luật tông trỏ thành một chi 
phái được nhiều người sùng tín. 


HỌC THUYẾT 


Luật tông ngay từ thời đức Phật tuy không hề được 
xem là một bộ phái riêng biệt, nhưng rất được chú 
trọng. Một trong những lời di huấn của Phật trước khi 
nhập Niết-bàn là dặn dò chư £y-kheo nhất thiết phải 
lấy giới luật làm thầy. Học thuyết của Luật tông về 
sau phát triển quan điểm ấy, cho rằng người ta trước 
hết phải chuyên giữ giới luật cho thật nghiêm mật, thì 
mới có thể nhờ đó mà đạt được sự an định thân tâm. 
Từ chỗ an định thân tâm, mới phát sinh trí huệ.! 

Đạo Phật được bảo tổn lâu dài là nhờ giới luật. 
Hàng tăng ni xuất gia được tôn trọng sùng bái là nhờ 
các vị nghiêm giữ giới luật. Thậm chí cư sĩ mà giữ trọn 
được 5 giới của mình cũng chính là nguồn gốc của sự 
an vui, thanh thản. Từ xưa đến nay, tất cả các tông 
phái khác nhau, dù không phải là Luật tông nhưng 
hết thảy cũng đều xem trọng giới luật. 

Trong lễ bố“tát, tức là nghi thức tụng giới mỗi tháng 
hai lần, có đoạn mở đầu nói rõ ý nghĩa quan trọng của 
việc giữ giới như sau: 

Quan điểm này được tóm gọn trong câu: “Nhân giới sanh định, nhân 
định phát huệ.” 


38 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Như người bị què chân, 
Không thể đi đứng được. 
Cũng vậy, người phạm giới, 
Không sanh cõi trời, người.! 


Người muốn sanh cõi trời, 
Hoặc trong chốn nhân gian, 
Phải thường giữ giói luật, 
Không để cho hủy phạm. 


Như xe vào đường hiểm, 
Bị mất chốt, gãy trục. 
Người phạm giói cũng vậy, 
Giờ sắp chết lo sợ. 


Như người tự soi gương, 

Đẹp, xấu sinh ưa, chán.3 
Nghe thuyết giói cũng vậy, 
Không hủy phạm, vui mừng.! 


Như đôi bên giao chiến, 
Mạnh tiến, yếu phải lùi. 


Nghĩa là phải đọa vào các đường ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 

?Vì tự biết mình phạm giới phải thọ ác báo, nên lo sợ, khủng hoảng. 

3Người soi vào gương, tự thấy mình đẹp sanh lòng ưa thích, tự biết mình 
xấu xí, sanh tâm chán ghét. 

“#Người nghe thuyết giới cũng như kẻ soi gương, nhờ đó mà tự biết mình 
có phạm giới hay không. Người giữ giới trọn vẹn sinh tâm vui mừng, kẻ 
phạm giới thì ngược lại, lo buồn bất an. 


LUẬT TÔNG 39 


Nghe thuyết giói cũng vậy, 
Trong sạch được an ổn. 


Phần lớn kinh điển Phật giáo đều được phân chia 
thành một trong hai khuynh hướng, Đại thừa hoặc 
Tiểu thừa. Riêng đối với những phần thuộc về giới luật 
thì cả hai khuynh hướng Đại thừa và Tiểu thừa đều 
tin nhận và vâng theo không hề có sự phân biệt, chia 
tách. Người ta chỉ thấy có sự khác biệt về quan điểm, 
về phương thức hành trì giới luật, chứ không thấy có 
những phần giới luật riêng biệt cho Đại thừa hoặc 
Tiểu thừa. 


Tuy nhiên, trong nội dung giới luật có sự phân chia 
thích hợp cho các mức độ tu tập khác nhau. Như đối 
với cư sĩ tại gia có 5 giới, hoặc có thể tùy ý phát nguyện 
thọ Bát quan trai gồm 8 giới; đối với sa-di hoặc sa-di 
ni cũng có sự khác biệt về giới luật, và đơn giản hơn 
nhiều so với phần giới luật của các vị £ÿ-kheo; và giới 
luật của £y-kheo mi lại còn nghiêm ngặt hơn nữa... 

Khác với các phần trong giáo pháp như tạng Kinh, 
tạng Luật, vốn được truyền bá rộng rãi không giới 
hạn, phần giới luật được truyền dạy với sự chọn lựa 
chỉ dành cho các đối tượng thích hợp. Và hơn thế nữa, 
người muốn thọ giới phải được sự truyền dạy chính 
Khi đánh nhau, kẻ dũng mãnh mới dám xông tới, người nhút nhát tất 


phải thối lùi. Người nghe thuyết giới cũng vậy, như tự giữ mình trong 
sạch mới được an ổn, kẻ có hủy phạm tất sợ sệt, lo lắng. 


40 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


thức của các vị thầy có đủ đức độ, phẩm hạnh, và phải 
được truyền giới thông qua một nghi lễ nghiêm trang 
tổ chức tại giới đàn. 

Tuy rằng giới luật giữ một vai trò rất quan trọng 
trong Phật giáo, như Luật tông với tư cách là một tông 
phái độc lập lại không tạo được ảnh hưởng lớn lắm, và 
cũng không tồn tại lâu. Điều này xét cho cùng cũng có 
thể hiểu được, bởi vì giới luật tuy là một phần quan 
trọng, nhưng không thể xem là một học thuyết hay 
giáo lý duy nhất để giúp người tu tập đạt đến sự giải 
thoát. Người ta cần có những phương thức tu tập cụ 
thể để thực hành song song với việc giữ giới thì mới có 
thể đạt được kết quả mong muốn trong sự tu tập. 


PHÁP TƯỚNG TÔNG 41 


4 
PHÁP TƯỚNG TÔNG 


` 
¿k 48% 
x 1H 
(Hossö-shu) 
Rhai tổ: Bồ Tát Thế Thân vào thế kỷ 5 ö Ấn Độ 
Huyền Trang truyền sang Trung Hoa vào 
thế kỷ 7. 
Đạo Chiêu (Doshð) và Huyền Phẳng 
(Genb) truyền sang Nhật vào các năm 


660 và 734. 
Giáo lý căn bản: Duy thức luận của Bồ Tát Thế 
Thân. 


Thành Duy thức luận của Đàm-ma-ba-la. 

Tông chỉ: Chỉ có thức là thật có và hàm chứa tất 
cả, vạn vật mà chúng ta nhận biết đều chỉ 
là sự biểu hiện của £hức, cho nên xét về 
bản chất đều là không thật. 


LỊCH SỬ 
láo pháp thời đức Phật đã có giảng rõ 
nghĩa trung đạo, Duy thức là giáo lý 


cốt yếu của Pháp tướng tông. Khoảng 900 năm sau, 
Bồ Tát Vô Trước (Asanga) ra đời, xiến dương giáo lý 
Đại thừa. Ngài là anh trai của Bồ Tát Thế Thân, cũng 


42 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


chính là người đã giúp Bồ Tát Thế Thân từ bỏ con 
đường Tiểu thừa để quay sang tu tập và truyền bá Đại 
thừa. Tương truyền ngài Vô Trước đã được Bồ Tát Di- 
lặc từ cung trời Đâu-suất (Tusrta) hiện xuống dạy cho 
5 bộ luận là: 


1. Du-già sư địa luận (Yogaoãryabham1-sastra). 

2. Phân biệt Du-già luận (VIbhäøa-yoga-sastra). 

3. Đại thừa trang nghiêm kinh luận (Mahayana- 

su trã lam Raãra). 

4. Biện trung biên luận (Madhyanta-vibhaga- 

frRa). 

5. Kim cang bát-nhã ba-la-mật kinh luận (Vajra- 

cchedIka-praJñapãram1topadesa). 

Tại một giảng đường lớn thuộc xứ A-du-đà 
(Ayodhya), ngài Vô Trước đã học và giảng 5 bộ luận 
này suốt trong một tháng. Ban đêm ngài học với Bồ 
Tát Di-lặc, ban ngày ngài mang những điều đã học 
giảng lại cho rất nhiều người nghe. Nhờ vậy đã nhanh 
chóng phổ biến được một cách rộng rãi những nội 
dung sâu sắc của các bộ luận này, và chính từ đó Pháp 
tướng tông được hình thành. 


Người em trai của ngài Vô Trước là Bồ Tát Thế 
Thân sau khi quay sang tu tập theo Đại thừa cũng 
trở thành một bậc danh tăng lỗi lạc, biên soạn rất 
nhiều bộ luận Đại thừa. Trong số đó, có bộ Duy thức 
luận (Vijñanamatrasiddh1-sastra) được biên soạn 


PHÁP TƯỚNG TÔNG 43 


cuối cùng, là bộ luận sâu sắc và tóm thâu hết thảy 
những ý nghĩa tinh túy nhất của học thuyết Duy thức. 
Sau khi được dịch sang chữ Hán, bộ luận này đã trở 
thành bộ luận chính của Pháp tướng tông ö Trung 
Hoa. Có rất nhiều luận sư giảng giải về bộ luận này, 
nhưng trong số đó nổi bật nhất là ngài Đàm-ma-ba- 
la (Dhammapala), người Ấn Độ nhưng thường được 
người Trung Hoa biết đến với tên gọi Hộ Pháp. Chính 
phần giảng giải của ngài về sau đã được ngài Huyền 
Trang dịch sang chữ Hán thành quyển Thành Duy 
thức luận (7Ä,°Ê->X 3A). 


Đệ tử của Đàm-ma-ba-la, là Thi-la-bä-đà-la 
(Šlabhadra), người Trung Hoa gọi là Giới Hiền Luật 
sư, vốn là người nghiên cứu am tường các kinh luận 
của Bồ Tát Vô Trước và Thế Thân, là một trong các 
học giả nổi tiếng nhất của Ấn Độ vào thế kỷ 6 - 7. Khi 
ngài Huyền Trang sang Ấn Độ đã gặp được ngài Giới 
Hiền tại tu viện Nalanda ö xứ Ma-kiệt-đà (Magadha) 
thuộc miền Trung Ấn, nơi nổi tiếng là “trường đại học 
Phật giáơ” của thời đó. Chính từ nơi Giới Hiền Luật sư 
mà ngài Huyền Trang đã học tập được rất nhiều điều 
về kinh luận và giáo lý. 

Sau khi mang theo rất nhiều kinh văn bằng Phạn 
văn trở về Trung Hoa vào năm 645, ngài Huyền Trang 
được vua Đường Thái Tông thỉnh đến ở chùa Hoằng 


44 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Phước nơi kinh đô Trường An để chuyên việc dịch kinh 
điển từ Phạn văn sang Hán văn. Ngài đã thực hiện 
công việc phiên dịch trong suốt 19 năm. Trong thời 
gian ấy, ngài cũng truyền bá rộng rãi học thuyết của 
Pháp tướng tông. 

Một trong các đệ tử lớn của ngài là Khuy Cơ có soạn 
một trăm bài giảng luận về Kinh và Luận, được người 
đương thời tôn xưng là Từ Ân Đại sư, vì ngài ở chùa 
Từ Ân. Và vì Pháp tướng tông phát khởi từ chùa Từ 
Ân, do công truyền bá của Từ Ân Đại sư, nên người 
ta cũng gọi tông này là Từ Ấn tông. Từ Ân Đại sư sau 
khi được nghe những lời giảng giải của thày là Huyền 
Trang đã ghi chép lại và sau đó soạn lại thành sách. 


Sau Khuy Cơ, đệ tử của ngài là Huệ Chiểu cũng có 
công lớn trong việc tiếp tục truyền bá Pháp tướng tông 
ở Trung Hoa. 


Pháp tướng tông về sau có nhiều lần được truyền 
sang Nhật Bản. Trong đó có hai lần đáng quan tâm 
nhất. Lần thứ nhất là khi có một vị tăng Nhật Bản 
tên Doshõ sang Trung Hoa học đạo với ngài Huyền 
Trang. Ông là bạn đồng môn và có quan hệ giao du rất 
thân thiết với ngài Khuy Cơ, được người Trung Hoa 
gọi là Đạo Chiêu. Năm 653, ông theo đường biển đến 
Trung Hoa. Ngoài việc theo học với ngài Huyền Trang, 
ông còn theo học Thiền học với ngài Huệ Mãn. Năm 


PHÁP TƯỚNG TÔNG 45 


660, ông trở về nước Nhật và truyền bá học thuyết 
của Pháp tướng tông ö miền Nam, vì ông là người xứ 
Asuka thuộc miền Nam nước Nhật. 


Đầu thế kỷ 8, vào năm 717, một người Nhật khác 
là Genbø dẫn theo một số tăng sĩ Nhật Bản khác sang 
Trung Hoa theo học với đệ tử của ngài Huệ Chiểu là 
Trí Chu. Ông có tư chất thông minh, học lực uyên bác, 
được vua Đường Huyền Tông rất khâm phục, ban cho 
áo cà-sa màu đỏ, là một biểu hiện rất tôn kính. Năm 
734, ông trở về Nhật Bản, truyền bá học thuyết Pháp 
tướng tông ö kinh đô Nại Lương (Nara) và các vùng 
thuộc miền Bắc nước Nhật. 


Hiện nay, Pháp tướng tông vẫn còn hưng thịnh ở 
Nhật và có nhiều bậc cao đồ thông minh tài trí. Pháp 
tướng tông hiện có hơn 40 ngôi chùa, 700 vị tăng sĩ, 
khoảng 1.000 cư sĩ và hơn 10.000 tín đồ thường xuyên 
đến tham học." 


HỌC THUYẾT 


A. Ba giai đoạn thuyết pháp: Sau khi đức Phật 
thành đạo, ngài quán xét căn cơ trí tuệ của chúng 
sinh và quyết định không thể mang những giáo pháp 
cao siêu nhất ra giảng dạy, vì như thế sẽ không ai có 
thể lãnh hội được. Thay vì vậy, việc thuyết pháp của 
ngài được chia thành ba giai đoạn. Trước hết, ngài 


TNhững số liệu này là vào khoảng thập niên 70 của thế kỷ 20. 


46 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


giảng dạy giáo pháp Tiểu thừa, hay Thanh văn thừa, 
là những điều gần gũi và dễ tiếp nhận nhất đối với 
đa số chúng sinh. Sau đó, ngài giảng dạy giáo pháp 
Trung thừa, hay Duyên giác thừa, là những giáo lý 
thuộc tầng bậc cao hơn và mang lại những kết quả 
tu tập cũng cao hơn. Cuối cùng, vào khoảng thời gian 
trước khi nhập Niết-bàn, ngài thuyết giảng giáo pháp 
Đại thừa, phần giáo pháp rốt ráo nhất dẫn đến quả vị 
Phật. Chỉ những ai có được niềm tin sâu vững và trí 
huệ sáng suốt mới có thể tiếp nhận được phần giáo 
pháp này. 


Về sau, các bậc tổ sư cũng giữ theo phương cách 
thuyết pháp chia thành ba giai đoạn như trên, nhưng 
có sự linh hoạt là tùy theo căn cơ của đệ tử chứ không 
phải phân chia theo thời gian như vào thời đức Phật. 
Đối với những người căn cơ thấp kém, trí huệ nông 
cạn, các ngài chỉ dạy cho tu tập giáo pháp Tiểu thừa. 
Đối với những al có phần sáng suốt hơn, các ngài dạy 
giáo pháp Trung thừa. Và chỉ với những a1 có căn cơ 
nhạy bén, trí huệ sáng suốt, các ngài mới mang giáo 
pháp Đại thừa ra truyền dạy. 


Nhìn từ góc độ của Pháp tướng tông thì sự phân 
biệt thuyết pháp như trên là dựa theo ba mức độ nhìn 
nhận về thực tại. Ở mức độ thấp nhất (Tiểu thừa), 
người ta thừa nhận thực tại là thật có (chấp hữu), và 


PHÁP TƯỚNG TÔNG 47 


hướng sự tu tập đến việc hoàn thiện những điều bất 
như ý trong thực tại đó. Ở mức độ thứ hai, người ta 
nhận rằng bản chất của thực tại là hư ảo, là không 
thật có (chấp vô), và hướng sự tu tập đến chỗ tách 
rời ra khỏi thực tại không thật có để đạt được sự giải 
thoát cho riêng mình. Ở mức độ thứ ba, mức độ cao 
nhất, người ta nhận ra rằng thực tại là chẳng phải có 
cũng chẳng phải không (phi hữu phi vô), và hướng sự 
tu tập vào việc đạt đến giải thoát bằng chính tự tâm, 
bởi vì khi tự tâm mê lầm thì thực tại là thực có và đầy 
dẫy khổ đau, nhưng khi tự tâm sáng suốt thì không 
còn bị trói buộc bởi thực tại mà có thể nhận ra được 
thật tánh của vạn pháp, từ đó mà đạt được sự giải 
thoát tự tại. Giáo lý về phi hữu phi vô này chính là con 
đường trung đạo của Pháp tướng tông. 


Học thuyết trung đạo của Pháp tướng tông là “Duy 
thức”, nghĩa là chỉ duy nhất “thức” là thật có mà thôi. 
Các pháp đều từ trong thức sinh khởi mà thành. Học 
thuyết ấy cho rằng những gì ở trong thức sẽ biểu hiện 
ra ngoài thành muôn hình vạn trạng, cho nên hết 
thảy đều là không thật. Công năng của thức tạo ra tất 
cả. Nó hiển lộ thế giới vật chất cũng tương tự như một 
máy chiếu phim tạo ra hình ảnh. Cho nên, hết thảy 
thế giới đều chỉ là mộng ảo, cho đến ba cõi Dục giới, 
Sắc giới và Vô sắc giới cũng chỉ là những biểu hiện của 
thức mà thôi. 


48 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Giáo lý trung đạo thuộc tầng bậc cao, không phù 
hợp với những ai mới bước chân vào tìm hiểu đạo 
Phật. Để lãnh hội được ý nghĩa chẳng phải có chẳng 
phải không, người ta phải thấu hiểu sâu xa cả nghĩa 
có và nghĩa không, rồi từ đó mới có thể nhận được rằng 
giáo lý này bao gồm trong nó cả nghĩa không và nghĩa 
có. NÑó viên dung, bao hàm tất cả chứ không phải là 
một kiểu “nằm ở khoảng giữa” như rất nhiều người 
lầm tưởng. 


B. Học thuyết Pháp tướng tông: Dựa theo ý nghĩa 
trung đạo của Duy thức luận, Pháp tướng tông phân 
quy chiếu hết thảy mọi hiện tượng trong thế giới vật 
chất và tinh thần về thành 100 pháp khác nhau (bách 
pháp), rồi lại chia 100 pháp ấy ra thành ð nhóm lớn 
là: tâm (8 pháp), tâm sở hữu (51 pháp), sắc (11 pháp), 
tâm bất tương ưng hành (24 pháp) và vô vi (6 pháp). 
Cộng cả thảy là 100 pháp, bao gồm tất cả mọi hiện 
tượng trong thế giới, gồm cả các pháp hữu vi và vô vi. 


Trong 5ð nhóm trên thì nhóm đầu tiên - tâm pháp 

- là quan trọng hơn hết. Nhóm này gồm 8 pháp, chính 

là 8 thức của mỗi chúng sinh. Đó là: nhãn thức, nhĩ 

thức, ty thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt-na 
thức và a-lại-da thúc. 

Theo thứ tự như trên mà gọi tên, nên ý thức cũng 

gọi là thức thứ sáu, mạt-na thức là thức thứ bảy, và 


PHÁP TƯỚNG TÔNG 49 


a-lại-da thức là thức thứ tám. Chính ba thức cuối 
cùng này điều hành tất cả mọi hoạt động của chúng 
sinh. Ý thức kiểm soát và điều hành cả ð thức trước nó 
trong hiện tại. Mạ£-na thức và a-lạ1-da thức là những 
người chỉ huy đứng ở hậu trường. Đặc biệt, a-lạï-da 
thức có công năng ghi nhớ và chất chứa tất cả những 
hạt giống thiện hay ác mà con người đã tạo ra trong 
đời sống, gọi là chủng tử, rồi đến khi có đủ điều kiện 
thích hợp thì những chủng tử ấy sẽ sinh khởi thành 
những sự việc tốt xấu của mỗi chúng sinh. Đó là nền 
tảng của lý thuyết về nhân quả. Một chủng tử xấu sẽ 
sinh khởi tạo thành những điều kiện xấu, và ngược 
lại, những chủng tử thiện sẽ tạo nên một đời sống tốt 
đẹp cho chúng sinh. 


Vì tất cả những gì xảy ra và được chúng ta nhận 
biết đều chỉ là sự sinh khởi của những chủng tử chất 
chứa trong a-lạ1-da thức, nên xét theo ý nghĩa này thì 
có thể nói rằng chính a-lại-da thức đã tạo ra tất cả, 
kiểm soát tất cả. Pháp tướng tông cho rằng tất cả các 
pháp đều do nơi £hức, từ nơi thức mà sinh khởi, rồi 
vận hành trong thức và cũng diệt mất đi trong thức 
ấy. Tuy là có 8 thức, nhưng chính lý thuyết về a-lạï-da 
thức mới là quan trọng nhất và bao gồm trong nó tất 
cả. 

Theo chiều suy luận ngược lại, nếu 8 thức không 
nhận biết thế giới này, không vận hành và sinh diệt 


50 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


trong cuộc đời này, thì thế giới này sẽ không thể hiện 
hữu, tương tự như khi người điều khiển không cho 
máy chiếu phim hoạt động thì không thể nhìn thấy 
các hình ảnh. 


Dựa trên luận thuyết này, chúng ta sẽ hiểu được 
vì sao tất cả những điều tốt đẹp, quý báu và đáng ưa 
muốn của thế gian như sự giàu sang, nhà cửa to lớn, 
thức ăn ngon, vợ đẹp, con ngoan... lại chẳng có ý nghĩa 
gì cả đối với những bậc xuất gia tu hành chân chánh. 
Bởi vì trong tâm thức của các vị không có sự hiện hữu 
của những thứ ấy, cũng không có sự ham muốn, ưa 
thích chúng, và vì thế mà chúng phải tự nhiên mất đi. 


C. Sự giải thoát: Sự phân ra ba gia1 đoạn thuyết 
pháp hay ba mức độ giáo hóa đều là nhằm có thể 
mang đến sự giải thoát cho tất cả chúng sinh. Từ 
những người có căn cơ thấp kém, ngu độn nhất cho 
đến những bậc thông minh xuất chúng đều không ra 
ngoài phạm vì giáo hóa của Ba thừa. 


Đối với những người có căn cơ thấp - thường là 
chiếm phần đa số - thì cuộc đời này vốn là thật có, 
những đau khổ mà họ phải nhận chịu trong cuộc đời là 
không thể phủ nhận. Vì thế, họ học theo luận thuyết 
Pháp tướng tông để được giải thoát khỏi chính những 
sự khổ đau cụ thể đó. Nhờ học đạo, họ sẽ giảm bớt đi 
sự mê đắm, lầm lạc, vì hiểu được ý nghĩa không thật 


PHÁP TƯỚNG TÔNG 51 


của những giá trị vật chất vốn luôn thay đổi và cuối 
cùng đều sẽ phải hoại mất. Từ đó, con người không 
còn đau khổ bởi những cảm xúc bất bình vì trái ý, tiếc 
nuối vì mất mát, đau đón vì chia ly... Bởi vì họ hiểu 
ra được rằng tất cả những điều đó đều là không thể 
tránh khỏi, đều là sự vận hành tự nhiên, và bản chất 
của chúng đều là không thật, chỉ từ nơi các thức biến 
hiện ra. Khi hiểu được như vậy, người ta có thể giải 
thoát khỏi rất nhiều nỗi khổ đau thường gặp trong 
cuộc đời này. 

Đối với những người có phần trí tuệ cao hơn, sự giáo 
hóa không dừng lại ở đó mà còn đi sâu vào quán xét 
tính chất không thật có của thế giới vật chất. Ngay cả 
những hiện tượng thành, trụ, hoại, không của vật chất 
cũng chỉ là những sự biểu hiện không thật, như những 


+ * ^ ^ « - ˆ 
con sóng nổi lên trên mặt biến. 


Người ta không thể tìm thấy cái gọi là “con sóng” 
ở bên ngoài mặt biển. Khi có gió bão, con sóng xuất 
hiện, mặt biển nhấp nhô: khi trời yên tĩnh, con sóng 
biến mất, mặt biển phẳng lặng. Nhưng thật ra thì con 
sóng chưa từng “cổ” mà cũng chưa từng “không”. Nếu 
nói sóng là có, vì sao khi mặt biển yên ta không nhìn 
thấy sóng? Nếu nói sóng là không, vì sao khi biển động 
lại thấy có sóng? Khi biển yên thì sóng đi về đâu? Khi 
biển động thì sóng từ đâu mà đến? Suy xét ý nghĩa 


52 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


này, chúng ta sẽ nhận ra được cái gọi là “con sóng” 
thật ra chỉ là sự biểu hiện kết hợp nhiều điều kiện 
khác nhau: có mặt biển, có gió mạnh thì con sóng hiện 
ra. Khi những điều kiện đó không còn nữa, con sóng 
cũng không còn. 


Tất cả mọi hiện tượng trong thế giới này đều là như 
vậy. Khi có đủ các nhân duyên hợp lại, một hiện tượng 
khởi lên, và chúng ta nói rằng nó đang “cổ. Khi các 
nhân duyên tan rã, hiện tượng ấy mất đi, và chúng ta 
nói rằng nó là “không”. Thật ra, chỉ có sự kết hợp của 
các nhân duyên mà không có bất cứ hiện tượng nào là 
thật cól 


Rhi hiểu được như vậy, người ta không còn mê đắm 
đối với mọi đối tượng vật chất. Nhờ đó, người ta có 
thể sống một cách giản dị, thanh đạm, không bị lôi 
cuốn theo sự tham muốn, và do đó không gây ra các 
ác nghiệp. 

Nhưng đối với những bậc thượng căn thượng trí thì 
cả hai cách nhìn nhận có và không như trên đều chưa 
phải là rốt ráo. Khi nói rằng thế giới vật chất này là 
có, thì rõ ràng chỉ là cách nhìn ở bề mặt mà thôi, vì 
không thấy được tính chất giả hợp, thay đổi và tan rã 
đang diễn ra liên tục trong thế giới ấy. Nhưng nếu bảo 
tất cả đều là không thì cũng không thỏa đáng, vì sự 
hiện hữu của chúng ta là thật có, đang song song tồn 


PHÁP TƯỚNG TÔNG 53 


tại cùng với mọi hiện tượng giả hợp của thế giới. Vì 
thế, họ quay sang nhìn nhận rằng sự tồn tại của thế 
giới vật chất và tinh thần chính là biểu hiện từ sự tổn 
tại của thức. Khi nhận thức như vậy, người ta không 
còn quan tâm đến việc thế giới này là có hay là không, 
vì chúng chẳng qua chỉ là sự biểu hiện ra bên ngoài 
của các thức mà thôi. 

Pháp tướng tông khi truyền sang Nhật Bản cũng 
tạo ra rất nhiều ảnh hưởng tích cực trong đời sống của 
dân tộc này. Khi nhận biết rằng những giá trị vật chất 
trong cuộc sống vốn là không thật, họ không rơi vào 
chỗ b1 quan yếm thế hay lười nhác, trốn tránh. Trái 
lại, họ vận dụng được nhận thức này để rèn luyện sự 
kiên tâm và một nghị lực vững vàng trước mọi biến 
động trong cuộc sống. Nhờ vậy, họ có thể chịu đựng 
được những cơn động đất, bão tố, nạn đao binh... Trải 
qua thảm họa, họ thản nhiên xây dựng lại cuộc sống; 
gặp những mất mát đau thương, họ mỉm cười chấp 
nhận để nỗ lực vượt qua. Họ biết rằng không có gì là 
trường tồn. Những điều tốt đẹp hay xấu xa, thảy đều 
sẽ qua đi với thời gian. Và nhờ đó, họ không bao giờ 
đánh mất đi những nỗ lực vươn lên hoàn thiện cuộc 
sống. Họ tin tưởng rằng, tuy mọi cái đều không thật, 
đều giả tạm, nhưng chính phần tâm thức, nghị lực của 
mỗi con người là thật có. 


CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


5 
TAM LUẬN TÔNG 


—— — _ 
° v/v. # 
íf 


— nR 
(Sanron-shu) 


Khai tổ: Bồ Tát Long Thụ (Nãgãrjuna) vào 
khoảng thế kỷ 2 - 3 ở Ấn Độ, tiếp theo là 
Ka-na-đề-bà (Eanadeva) vào khoảng thế 
kỷ 3. 

Cưu-ma-la-thập (Rumarajrva) truyền 
sang Trung Hoa vào thế kỷ ð. 

Huệ Quán truyền sang Nhật Bản vào năm 
625. 

Giáo lý căn bản: Trung luận (Madyamaka- 
sastra) và Thập nhị môn luận 
(Dvädasanikäya-sãstra) của Bồ Tát Long 
Thụ. 

Bách luận (Sata-sastra) của Ka-na-đề- 
bà. 

Tông chỉ. Phát triển giáo lý trung đạo, xem đó 
là cứu cánh rốt ráo của thiền định, xóa bỏ 


mọi ý tưởng về có và không. 


TAM LUẬN TÔNG PB 


LỊCH SỬ 


đc phái này lấy ba bộ luận là Trung luận, Thập 
nhị môn luận và Bách luận làm tông chỉ, vì vậy nên 
gọi là Tam luận tông. Phần luận thuyết trong ba bộ 
luận này khá bao quát, nên tạo ra cho Tam luận tông 
một phạm vì giáo lý rộng hơn so với một số tông khác 
chỉ gói gọn tông chỉ trong một bộ kinh hoặc luận duy 
nhất. 


Tam luận tông nhấn mạnh giáo lý trung đạo, 
không nghiêng hắn về một bên. Một mặt, giáo lý của 
tông này khác hẳn với các tông thuộc Tiểu thừa. Một 
mặt, tuy không thuộc hắn về Đại thừa nhưng luận 
thuyết của tông này lại có tính cách rất gần gũi với các 
tông thuộc Đại thừa. Vì thế, học thuyết Tam luận tông 
vừa có thể chỉ ra những chỗ sai lầm hoặc thiếu sót của 
Tiểu thừa, vừa có thể giúp cho người học đạo dễ dàng 
hơn trong việc tiếp thu giáo lý Đại thừa. 


Cũng như Câu-xá tông và Thành thật tông, Tam 
luận tông ngày nay không còn nữa. Nhưng ba bộ luận 
kể trên vẫn còn lưu truyền, và tên tuổi của Bồ Tát 
Long Thụ vẫn mãi mãi được những người học Phật 
nhớ đến. 

Bồ Tát Long Thụ (Nagãr7una), vị khai tổ của Tam 
luận tông, cũng là vị Tổ sư thứ mười bốn của Thiền 
tông Ấn Độ. Ngài sống vào khoảng cuối thế kỷ 2, đầu 


Ta CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


thế kỷ 3, nhưng chưa xác định được niên đại chính 
xác. Trong ba bộ của Tam luận tông, ngài là tác giả 
của hai bộ. Các luận sư đồng thời đều khâm phục tài 
biện luận của ngài. Mặc dù tỉnh thông cả Tam tạng 
kinh điển, nhưng ngài nghiêng về tạng Luận nhiều 
hơn. Người đương thời gọi ngài là Phật Thích-ca tái 
thế. Tương truyền rằng ngài cũng chính là tác giả của 
kinh Na-tiên T-kheo, một tác phẩm có nội dung biện 
luận với nhiều ý nghĩa rất thú vị đối với cả những 
người mới học đạo cũng như những bậc uyên bác về 
Phật học. 

Trong kinh Lăng-già, quyển 9,2 đức Phật có nói 
trước về sự ra đời của Bồ Tát Long Thụ trong một 
đoạn kệ như sau đây: 


3u  zà Jš 1Á, 
R1 se 
x3 xi#, 
À4? 3#. 
2* # % Bì †, 
3 kišằw # . 
% 1413 là, 


Xem Kinh Na-tiên Tờ-kheo, bản dịch tiếng Việt của Đoàn Trung Còn và 
Nguyễn Minh Tiến, NXB Tôn giáo. 

?Kinh này được xếp vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh, thuộc quyển 16, 
kinh số 671, trang 514. 


TAM LUẬN TÔNG 


AE, 7Ñ & N.. 
A3, 
x#®#&£ Lx#‹ 

Dịch âm: 
Như Lai diệt độ hậu, 
VỊ lai đương hữu nhân. 
Đại Huệ, nhữ đế thính! 
Hữu nhân trì ngã pháp, 
Ư nam đại quốc trung, 
Hữu đại đức tỳ kheo 
Danh Long Thụ Bồ Tát 
Năng phá hữu, vô kiến. 
VỊ nhân thuyết ngã pháp, 
Đại thừa Vô thượng pháp. 


Dịch nghĩa: 
Như Lai nhập Niết-bàn, 
Về sau sẽ có người. 
Đại Huệ, hãy nghe kỹ! 
Có người giữ đạo ta. 
Ở miền Nam Ấn Độ, 
Sẽ có đại tỳ-kheo, 
Là Bồ Tát Long Thụ. 
Phá chấp hữu, chấp vô, 
Vì chúng sinh thuyết pháp, 
Pháp Đại thừa Vô thượng. 


58 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Vì sự ra đời của Bồ Tát Long Thụ đã được nói trước 
trong kinh, nên việc ngài xiến dương giáo pháp Đại 
thừa, trước tác kinh luận cũng là điều dễ hiểu. 


Bồ Tát Long Thụ truyền pháp cho Ka-na-đề-bà, 
cũng thường được gọi tắt là Đề-bà, làm tổ sư thứ mười 
lăm của Thiền tông Ấn Độ. Vị này tiếp tục soạn thêm 
một bộ luận nữa là bộ Bách luận. 


Trước khi soạn bộ Bách luận, Đề-bà nghĩ rằng: 
“Muốn cho chánh pháp được truyền rộng, trước hết 
phải thu phục, giáo hóa nhà vua.” Nghĩ vậy, ông liền 
tham gia vào quân đội của nhà vua. Chỉ trong một 
thời gian ngắn, bằng tài năng vượt trội của mình, ông 
đã trở thành một vị soái tướng. Ông chỉnh đốn quân 
ngũ, cải tiến quân luật thành giản tiện và rõ ràng, 
khiến cho quân đội trở nên nghiêm minh và có tỉnh 
thần kỷ luật, luôn phục tùng thượng cấp. 


Nhà vua rất hài lòng, muốn ban thưởng cho ông, 
bèn hỏi rằng: “Khanh có muốn điều chi không?” Ông 
đáp: “Tâu bệ hạ, kẻ hạ thần có học đạo lâu năm, sự 
hiểu biết tưởng không đến nỗi cạn hẹp. Vậy hạ thần 
muốn xin bệ hạ cho tổ chức một cuộc tranh biện giữa 
hạ thần với các vị luận sư của những tông phái khác 
nhau trong nước. Xin bệ hạ đứng ra chứng kiến và xác 
định việc hơn kém.” Nhà vua vui vẻ chấp thuận đề 
nghị Ấy. 


TAM LUẬN TÔNG 59 


Đề-bà liền cho người lập một diễn trường giữa đô 
thị và niêm yết khắp nơi một luận đề như sau: 

1. Phật là bậc cao trổi hơn hết trong tất cả các bậc 

hiền triết. 

2. Pháp Phật là chân chánh nhất trong tất cả các 

giáo pháp. 

3. Tăng-già là đoàn thể tu tập vững chắc hơn hết 

trong tất cả các tổ chức tu tập. 

Ai có thể biện luận bác bỏ được ba điều trên, Đề-bà 
xin dâng nạp thủ cấp. 

Các luận sư của những giáo phái khác đều lấy làm 
bất bình. Họ tìm đến xin tranh luận, và cam đoan 
rằng nếu thua thì họ cũng sẽ chịu mất đầu. Nhưng 
Đề-bà đáp: “Mục đích của tôi chỉ là hiển bày chân lý 
và tỏ tình hữu ái trong chốn nhân sanh, chứ không 
muốn hại mạng ai cả. Vì thế, tôi chỉ có một yêu cầu là 
người nào thua tôi trong việc biện luận thì hãy xuống 
tóc làm đệ tử của tôi.” 

Các luận sư đều chấp nhận. Cuộc tranh biện bắt 
đầu. Lần lượt, từng người đều bị Để-bà khuất phục. 
Có người đuối lý ngay trong ngày đầu tiên, có người cố 
tranh biện được đến ngày thứ hai, thứ ba... nhưng rồi 
cũng đều bị khuất phục. Để-bà trở thành người chiến 
thắng cuối cùng. 

Được chứng kiến tất cả những cuộc tranh biện đó, 
nhà vua trở nên rất nhiệt thành ủng hộ Phật pháp, 


60 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


luôn khuyến khích mọi người tu học. Ảnh hưởng cũng 
lan rộng ra khắp nơi trong nước. Chỉ trong mấy tháng 
sau đó đã có hơn một triệu người phát nguyện quy y 
Tam bảo. 


Việc hoằng hóa đã thành tựu, Đề-bà từ bỏ tất cả 
để vào trong rừng sâu ẩn cư, tu tập thiền định và ghi 
chép lại các bài thuyết pháp mà ông đã dùng để khuất 
phục ngoại đạo. Do đó mà hình thành bộ Bách luận. 


Ka-na-đề-bà truyền pháp cho ngài La-hầu-la-đa 
(Rahulabhadra) làm tổ sư đời thứ 16 của Thiển tông 
Ấn Độ. Một trong các đệ tử của ngài La-hầu-la-đa 
là Tân-già-la (Pmgalanetra - người Trung Hoa gọi là 
Thanh Mục) sau đó truyền giáo pháp Tam luận tông 
cho hai vị vương tử nước Sa-xa! là Tu-lợi-da-bat-đà 
và Tu-lợi-da-tô-ma. Cả hai vị này đều rời bỏ hoàng 
cung, xuất gia làm tăng sĩ. Về sau, ngài Cưu-ma-la- 
thập trên đường du học có dừng lại ở nước Sa-xa một 
năm, nhân đó được hai vị Tu-lợi-da-bat-đà và Tu-lợi- 
da-tô-ma truyền dạy giáo pháp. 


Khoảng đầu thế kỷ 5, ngài Cưu-ma-la-thập sang 
Trung Hoa, chuyển dịch các bộ Trung luận, Thập 


"Nước Sa-xa thời cổ thuộc Ấn Độ, nằm về phía tây nước Vu-điển, phía 
đông nam nước Sớ-lặc, cũng đọc là Cừ-sa, đời nhà Đường gọi là nước 
Khẩn-quán, đời nhà Nguyên gọi là nước Nhã-nhĩ-hựu, đời nhà Minh 
gọi là nước Diệp-nhĩ-khâm, nay là vùng Yarkand thuộc tỉnh Tân Cương, 
Trung Quốc. 


TAM LUẬN TÔNG 61 


nhị môn luận và Bách luận cùng với nhiều kinh văn 
khác sang Hán văn. Từ đó giáo lý Tam luận tông được 
truyền ở Trung Hoa, xem ngài Cưu-ma-la-thập là tổ 
khai sáng. Khi đến Trường An, ngài đã được 63 tuổi. 
Ngài lưu lại nơi đây từ năm 401 đến năm 412, chuyên 
tâm dịch kinh điển và giảng thuyết giáo pháp Đại 
thừa. 


Giáo pháp Tam luận tông được truyền về sau đến 
thời ngài Cát Tạng thì được chấn hưng mạnh mẽ. Cát 
Tạng vốn là người gốc An Tức, thuộc Ấn Độ nhưng tổ 
tiên vì tránh kẻ thù nên di cư sang sống tại vùng Giao 
Quảng.! Sau lại dời đến ở đất Kim Lăng rồi mới sinh 
ra Cát Tạng vào năm 549. Từ nhỏ ngài đã có căn lành, 
được cha đưa đến gặp ngài Chơn Đế. Ngài Chơn Đế 
vừa gặp đã biết là bậc pháp khí về sau, nên mới đặt 
tên cho là Cát Tạng. Cha ngài sau cũng xuất gia, pháp 
danh là Đạo Lượng. 


Cát Tạng 7 tuổi đã xuất gia, theo học với ngài Pháp 
Lãng. Năm 14 tuổi đã được Pháp Lãng dạy cho học bộ 
Bách luận. Từ đó về sau học một biết mười, thông tuệ 
hơn người. Sau khi thọ Cụ túc giới càng được rất nhiều 
người kính phục theo học. Trần Quế Dương Vương 
lúc bấy giờ hết sức tôn kính, đặc biệt đối đãi như bậc 
thánh tăng. 


Vùng này nay có một phần thuộc Việt Nam, một phần thuộc Quảng Tây, 
Trung Quốc. 


62 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Nhà Trần suy sụp, quân Tùy đánh lấy Kiến Khương, 
xã hội cực kỳ hỗn loạn. Ngài không sợ nguy hiểm, đi 
khắp các tự viện thâu góp kinh luận Phật giáo, vì sợ 
binh lửa hủy hoại mất đi. Đến khi chiến tranh tạm 
yên, ngài lại bỏ công đọc lại và chỉnh lý tất cả những 
kinh luận đã thâu góp được. Cũng nhờ vậy mà học lực 
của ngài trở nên uyên bác không a1 sánh bằng. 

Sau ngài đến ở chùa Gia Tường, hoằng dương 
chánh pháp. Người theo học rất đông, lúc nào cũng 
có đến hơn ngàn người. Người bấy giờ tôn xưng ngài 
là Gia Tường Đại sư. Ngài có trước tác bộ Tam luận 
huyền nghĩa,! giằng rõ yếu lý trong cả ba bộ luận của 
Tam luận tông, cùng với nhiều chỗ kiến giải mới, nên 
người đời thường gọi là Tân Tam luận. Ngài viên tịch 
vào năm 623. 

Trong số đệ tử của ngài Cát Tạng, có một vị tăng 
người Cao Ly? tên là Huệ Quán, theo học với ngài ở 
chùa Gia Tường, nắm được yếu nghĩa của Tam luận. 
Về sau, Huệ Quán mang giáo pháp Thm luận tông 
sang truyền bá ở Nhật Bản, trở thành vị Sơ tổ của 
Tam luận tông tại Nhật Bản. Huệ Quán cũng là người 
cùng với Khuyến Lặc khai sáng Thành thật tông Ö 
Nhật Bản. 


!Bộ luận này được xếp vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh, quyển 45, 
kinh số 1852, trang 1. 
“Nước Cao Ly, ngày nay tức là Triều Tiên (Hàn Quốc). 


TAM LUẬN TÔNG 63 


HỌC THUYẾT 


A. Hai sự cực đoan: Ngay tù thời đức Phật, đã có 
rất nhiều người học Phật rơi vào hai sự cực đoan. 


Khi Phật dạy pháp Tứ đế, chỉ ra rằng cuộc đời này 
đây dãy những khổ đau, một số người liền chấp chặt 
vào thực tại đau khổ đó. Họ cho rằng mục đích của 
việc tu tập là phải làm sao trừ hết những sự đau khổ, 
vì chúng là thật có, vì thế giới này là thật có. Những 
người này đã rơi vào phía cực đoan gọi là “chấp cổ”. Do 
không nắm hiểu trọn vẹn giáo pháp mà Phật giảng 
dạy, họ sinh tâm nhàm chán, sợ sệt những khổ đau 
trong cuộc sống và xuất gia tu tập để mong tránh né 
sự đau khổ. Họ không hiểu rằng sự tu tập là để dứt 
trừ tận gốc rễ của khổ đau chứ không phải là để tránh 
né chúng. Do sự phát tâm sai lầm như thế, những 
người này chỉ có thể đạt được những sự thanh thản, 
an vui giả tạo, nhất thời khi sống theo đời sống xuất 
gia, nhưng thật sự về lâu dài thì họ vẫn quay vòng 
mãi trong những khổ đau của cuộc đời, vì sự tu tập sai 
lầm của họ không thể giúp họ giải thoát trọn vẹn được. 

Khi Phật dạy pháp Thập nhị nhân duyên, chỉ ra 
rằng tất cả mọi hiện tượng trong thế giới này đều chỉ 
là do các nhân duyên giả hợp mà thành, một số người 
khác liền chấp chặt vào tính chất không thật có ấy. 


64 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Họ cho rằng vì tất cả chỉ là sự giả hợp tạm thời của 
các nhân duyên, nên không có gì là thật có. Thế giới 
này là không, mọi sự đau khổ hay giải thoát cũng đều 
là không. Những người này đã rơi vào phía cực đoan 
thứ hai gọi là “chấp không”. Do không nắm hiểu trọn 
vẹn giáo pháp mà Phật giảng dạy, họ sinh tâm giải 
đãi, cho rằng tất cả đều chỉ là trống rỗng, hư vô, nên 
không có gì cần thiết phải nỗ lực tu tập hay thực hiện 
các điều lành. Khi nhìn cuộc đời theo cách này, nhất 
thời họ có thể xả bỏ được rất nhiều sự tham đắm, trói 
buộc, và cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều vì không còn 
phải chạy theo những thôi thúc của tham dục hay sân 
hận. Tuy nhiên, đó không phải là chỗ giải thoát rốt ráo 
mà pháp Phật nhắm đến, bởi vì trải qua thời gian thì 
sự sai lầm của họ sẽ bộc lộ ra khi họ nhận biết rằng 
mình không có bất cứ động lực chính đáng nào để tinh 


tấn tu tập cả. 


Dù là chấp có hay chấp không, những cách hiểu 
cực đoan này đều không phải là chân lý, bởi sự thật là 
chúng không thể giúp người tu đạt đến sự giải thoát. 
Vì chúng sinh chìm đắm trong bể khổ mà hoàn toàn 
không nhận biết rằng mình đang khổ, nên đức Phật 
mới gióng lên hồi chuông Tứ đếc trước hết chỉ ra cho 
họ thấy rằng cuộc đời này vốn đầy dẫy những khổ đau. 
Vì chúng sinh chìm đắm trong sự tham lam, sân hận, 


TAM LUẬN TÔNG 65 


nên đức Phật mới gióng lên hồi chuông Thập nhị nhân 
duyên, chỉ ra cho họ thấy rằng những thứ mà họ say 
mê, ôm ấp, giành giật lẫn nhau, thật ra chẳng có gì 
đáng để như thế cả. Chúng chỉ là những bóng dáng hư 
ảo, sự giả hợp tạm thời của các nhân duyên, và vì thế 
không hề thật có. 


Giáo pháp Tứ đế hay Thập nhị nhân duyên đều là 
chân thật, đúng đắn. Chỉ có sự sai lầm ở phía người 
học đạo, không nắm rõ được yếu nghĩa của giáo pháp 
nên mới rơi vào sự cực đoan. Nếu nhận biết cuộc đời 
là đau khổ để tiếp tục tu tập các pháp diệt khổ, thực 
hành Bát chánh đạo, thì đến một lúc nào đó người tu 
sẽ tự mình nhận biết rằng chính những đau khổ trong 
cuộc đời này tự nó cũng là không thật có. Khi đó, họ sẽ 
được giải thoát khỏi tư tưởng chấp có. Nếu nhận biết 
rằng cuộc đời này chỉ là nhân duyên giả hợp, hư ảo, 
để tiếp tục tu tập phá trừ vô minh, chặt đứt chuỗi mắt 
xích 12 nhân duyên, thì lúc đó người tu sẽ nhận ra 
rằng tuy tất cả là hư ảo, không thật, nhưng sự tu tập 
giải thoát, Niết-bàn an lạc vẫn là thật có; bên ngoài 
các pháp thế gian do nhân duyên hội tụ, vẫn còn có 
các pháp xuất thế gian không phải do nhân duyên hợp 
thành, và vì thế mà thường hằng bất biến. 


Có và không chỉ là những khái niệm tương đối do 
chính con người dựng lên để mô tả thế giới này. Khi 


66 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


nhìn nhận được bản chất thực sự của đời sống, của 
thực tại, thì cho dù chúng ta có gọi đó là cố hay là 
không cũng vẫn không làm thay đổi bản chất thực sự 
của nó. Chính vì vậy, chân lý rốt ráo của người học đạo 
phải là sự vượt thoát ra khỏi cả hai khái niệm có và 
không. Bởi vì cả hai sự chấp chặt đó đều là cực đoan 
và sai lầm. 

B. Giáo lý Tam luận: Trước hết là bộ Trung luận, 
nói đủ là Trung quán luận. Trung tức là khoảng giữa, 
trung bình, không nghiêng về hai bên; quán là quán 
xét, thường là bằng phương pháp tham thiền. Như 
vậy, trung quán có nghĩa là quán xét về cái mức độ 
trung bình, cái khoảng giữa trong sự tu tập, để không 
thiên lệch về bất cứ bên nào. 


Vì được viết theo thể luận, nên trọng tâm của tác 
phẩm này là nêu lên những lý lẽ của những người 
chấp có và chấp không để chỉ rõ những chỗ sai lầm, rồi 
từ đó dẫn dắt người đọc đạt đến chỗ khoảng giữa, tức 
là một cách nhìn nhận đúng mức, hợp chân lý. Toàn 
bộ Trung luận có hai mươi bảy phẩm. Hai mươi lăm 
phẩm đầu biện bác những ý tưởng sai lầm nghiêng về 
chấp không của một số người học theo Trung thừa, và 
hai phẩm sau biện bác những ý tưởng sai lầm nghiêng 
về chấp có của một số người học theo Tiểu thừa. 


TAM LUẬN TÔNG 67 


Bộ Thập nhị môn luận có mười hai chương, gọi là 
mười hai môn, nên có tên là “Thập nhị môn”. Về nội 
dung, bộ luận này hiển bày nghĩa “không” của Đại 
thừa, có thể chia làm ba phẩm. Phẩm thứ nhất nói về 
tánh không, phẩm thứ hai nói về lý vô tướng, phẩm 
thứ ba nói về lý vô tác. Tựu trung cả bộ luận đều nhằm 
nói lên lý “vô sinh” của tất cả các pháp, và do đó tất 
cánh đều là không. Về cấu trúc, toàn bộ luận được 
biên soạn dựa trên 26 bài kệ chính cùng với phần giải 
thích các bài kệ đó. Người đời sau phân tích các bài kệ 
này, thấy có 17 bài trích từ bộ 7rung luận, 2 bài trích 
từ bộ Thất thập không tánh luận, có ý kiến cho rằng 
đây là tác phẩm của ngài Tân-già-la (Pimgalanetra - 
Thanh Mục) chứ không phải của Bồ Tát Long Thụ. Dù 
sao, đây cũng chỉ là giả thuyết mà thôi, vẫn chưa xác 
định chắc chắn được. 


Bộ Bách luận của Để-bà được soạn sau khi biện 
bác tất cả những lập luận của các phái ngoại đạo, nên 
nội dung chính là ghi lại những lý lẽ đã dùng để chỉ 
ra sự sai lầm của bọn họ. Bộ luận này nguyên khi mới 
soạn ra có 20 phẩm, mỗi phẩm gồm có 5 bài kệ và 
phần luận thích, tổng cộng 100 bài kệ nên gọi là Bách 
luận. Tuy nhiên, hiện nay bản Phạn văn đã mất, bản 
dịch Hán văn của ngài Cưu-ma-la-thập gồm lại thành 
mười phẩm, chia ra 2 quyển. Ngoài việc biện bác các 


68 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


quan điểm của ngoại đạo, còn có những phần chỉ ra 
các ý tưởng sai lầm của chính những người học Phật. 


C. Học thuyết: Học thuyết của Tam luận tông 
nhấn mạnh vào ý nghĩa trung đạo, phá trừ hết những 
ý kiến chấp có và chấp không. Đạt được nhận thức 
đúng như vậy gọi là thấu triệt được tánh không của 
vạn pháp. 


Đúng như tên gọi, Tam luận tông là một học phái 
đặc biệt chú trọng đến sự biện luận, bác bỏ những kiến 
giải sai lầm. Người học đạo nếu trừ bỏ hết những kiến 
giải sai lầm, không rơi vào tà kiến, thì trí tuệ tự nhiên 
hiển lộ, nhận rõ được chân lý. Chính Bồ Tát Long Thụ 
khi khai sáng tông này cũng chủ yếu là dùng tài biện 
bác để phá trừ mọi luận thuyết sai lầm. Chính nhờ 
ngài phá trừ hết các ý tưởng sal lầm mà các đệ tử của 
ngài tự nhiên nhìn rõ ra được ý nghĩa trung đạo, thấu 
hiểu được lý chân không, tức là tánh không chân thật. 


Học thuyết của Tam luận tông tuy nói là dựa vào 
ba bộ luận của các vị Tổ sư, nhưng kỳ thật các bộ luận 
này cũng là y cứ nơi các kinh Đại thừa mà lập thuyết. 
Giáo pháp uyên thâm rộng lớn, khó có thể nói khái 
quát được hết, nhưng tựu trung có hai phần giáo lý có 
thể xem là đặc thù nhất so với các tông khác: 


TAM LUẬN TÔNG 69 


1. Vô sở đắc: Tam luận tông chủ trương chân lý rốt 
ráo không có tu chứng, không phải do dụng công mà 
đạt được. Về bản chất, hết thảy chúng sinh vốn đều 
sẵn có tánh Phật, không có mê, không có ngộ, thật 
tánh các pháp đều trạm nhiên tịch diệt, thật không hề 
có cái gọi là “Phật” để tu chứng mà thành. Tất cả chỉ 
là những khái niệm hư dối do con người đặt ra để gọi 
tên các pháp, từ đó phân ra thế này là mề, thế này là 
ngộ, thế này là thành, thế này là chẳng thành... Tánh 
Phật tuy sẵn có, nhưng hết thảy chúng sinh căn trí 
bất đồng, có kẻ lợi căn sáng trí, có người độn căn thấp 
trí. Do đó mà chỗ giác ngộ có mau có chậm, thành ra 
khác biệt nhau. Tất cả đều là do phiền não khách trần 
che lấp, khiến cho phải trôi lăn trong sinh tử. Chỉ cần 
trừ sạch những bụi bặm che lấp ấy, tâm ý tự nhiên 
trở về trạm nhiên tịch tĩnh, tánh giác ban sơ tự nhiên 
hiển lộ. Đó gọi là thành Phật, gọi là giác ngộ, nhưng 
kỳ thật không có gì là thành, không có gì là được cả. 
Cho nên nói là vô sở đắc. 

3. Bát bất trung đạo: Tam luận tông chủ trương 
phá tà để hiển chánh, nên đưa ra thuyết “bát bất 
trung đạơ” để chỉ rõ những sự mê lầm của người đời. 
Thuyết này phủ nhận tám điều là không có (bát bất) 
để hiển lộ ra con đường trung đạo ở khoảng giữa. Tám 
điều ấy chia làm bốn cặp đối đãi nhau, gồm có: sinh - 


70 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


diệt, thường - đoạn, nhất - dị, lai - xuất. Những cặp 
đối đãi này xét cho cùng đều dựa vào nhau mà có. 
Không có sinh ra thì không thể có diệt mất; không có 
thường tôn thì không thể có ngắn ngủi, không có đồng 
nhất thì không thể có khác biệt; không có tìm đến thì 
không thể có rời đi. Nhận biết được tánh không của 
các pháp thì có thể thấy rõ được tất cả những khái 
niệm ấy chỉ là danh từ giả lập, không thật có. Vì thế, 
Tam luận tông dạy người tu tập quán xét tám điều 
này là bất sinh, bất diệt, bất thường, bất đoạn, bất 
nhất, bất dị, bất lai, bất xuất. Trong đó, quân xét các 
lẽ không sinh, không diệt, không thường, không đoạn 
là để phá bỏ kiến chấp sai lầm về thời gian. Còn quán 
xét các lẽ không đồng nhất, không khác biệt, không 
tìm đến, không rời đi là để phá bỏ kiến chấp sai lầm về 
không gian. Người tu quán xét tám điều này đến chỗ 
rốt ráo thì có thể nhận biết được lý trung đạo, hay là 
tánh không chân thật của các pháp. 


HOA NGHIÊM TÔNG 71 


6 
HOA NGHIÊM TÔNG 


¬*> e2 hạ 
3E HC 
(Kegon-shu) 


Khai tổ: Bồ Tát Mã Minh (Ašvaghosa) vào khoảng 
thế kỷ 1 và Bồ Tát Long Thụ (Nãgãrjuna) 
khoảng thế kỷ 2, 3 ở Ấn Độ. 

Giác Hiền (Bodhibhadra) dịch kinh 
Hoa nghiêm vào khoảng đầu thế kỷ 5. 
Đỗ Thuận truyền bá Hoa nghiêm tông Ö 
Trung Hoa vào thế kỷ 7. 

Đạo Tuyền truyền sang Nhật Bản từ năm 
736. 

Giáo lý căn bản: Kinh Hoa nghiêm (Avatamsaka- 
sử tra) 

Tông chỉ. Tất cả các pháp đều do duyên khởi 
và phụ thuộc lẫn nhau, cái này sinh thì 
cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt, 
không một pháp nào có thể tổn tại độc lập 
trong thế giới này, cho đến giữa một hạt 
bụi nhỏ nhất với một cõi thế giới to lớn 
nhất trong vũ trụ cũng đều có sự tương 
quan mật thiết với nhau. 


72 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


LỊCH SỬ 


(2° này lấy bộ kinh Hoa nghiêm làm 
nền tảng, nên gọi tên là Hoa nghiêm 


tông. Kinh Hoa nghiêm có tên gọi đầy đủ là Đại 
Phương Quảng Phật Hoa nghiêm Winh, là một trong 
những bộ kinh rất uyên áo, sâu xa. Sau khi thành 
đạo, đức Phật đã vì các vị Đại Bồ Tát như Văn-thù, 
Phổ Hiền... mà thuyết giảng kinh này chứ không phải 
dành cho những vị đệ tử mới học đạo. Tương truyền 
khi kết tập kinh điển thì kinh này đã thất truyền. 
Phải đến khoảng 700 năm sau, khi Bồ Tát Long Thụ 
ra đời, sau khi chứng ngộ mới dùng thần thông hiện 
đến cung điện của Long vương, tìm thấy nơi ấy có cất 
giữ ba bản kinh Hoa nghiêm. Tuy nhiên, trong đó có 
hai bản nghĩa lý quá sâu xa huyền diệu, trí huệ của 
người đời không thể nhận hiểu nổi. Ngài liền xem qua 
bản thứ ba, thấy có một trăm ngàn bài kệ, chia làm 48 
phẩm (có thuyết nói là 38), nghĩa lý có thể truyền dạy 
cho người đời được, liền mang về Ấn Độ. Tuy nhiên, có 
thuyết khác nói rằng trước đó, Bồ Tát Mã Minh cũng 
là người thông hiểu về kinh Hoa nghiêm. 

Vào đời Đông Tấn, năm Nghĩa Hy thứ 14 (418), 
ngài Phật-đà-bat-đà-la (Buddhabhadra - Giác Hiền) 
là một tăng sĩ từ Ấn Độ sang Trung Hoa, lần đầu tiên 


HOA NGHIÊM TÔNG 73 


dịch kinh Hoa nghiêm sang Hán văn, có 60 quyển. 
Về sau, người ta gọi bản dịch này là Cựu Hoa nghiêm 
kinh. 


Đến đời Đường, vào năm 699, ngài Thậ£-xoa-nan- 
đà lại dịch kinh Hoa nghiêm sang Hán văn. Bản 
dịch lần này có 80 quyển, về sau được gọi là Tân Hoa 
nghiêm kinh. 


Nhưng phải đến ngài Đỗ Thuận thì Hoa nghiêm 
tông mới chính thức được khai sáng, trở thành một 
trong các tông phái lớn của Trung Hoa. 


Ngài Đỗ Thuận sinh năm 557, viên tịch ngày rằm 
tháng 11 năm Trinh Quán thứ 14 (640) tại chùa Nghĩa 
Thiện ở Nam Giao. 


Ngài họ Đỗ, tên húy là Pháp Thuận, hiệu là Đế 
Tâm Tôn giả, đương thời tôn xưng là Đôn Hoàng Bồ 
Tát. Ngài tư chất thông minh, đạo hạnh cao vời, người 
bấy giờ đều tin rằng ngài chính là Bồ Tát Văn-thù 
giáng thế. 

Năm 18 tuổi ngài xuất gia tại chùa Nhân Thánh, 
theo học Thiền với ngài Tăng Trân. Về sau, ngài vào 
ấn cư trong núi Chung Nam, xiển dương giáo lý Hoa 
nghiêm, người tìm đến học với ngài rất đông, có cả hai 
giới xuất gia và tại gia. Vua Đường Thái Tông nghe 
biết về đức độ của ngài, truyền thỉnh vào cung diện 


74 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


kiến, đối đãi rất cung kính. Về sau, trong thời gian 
cuối đời ngài đi khắp mọi nơi, khuyên người niệm 
Phật A-di-đà và có trước tác văn xưng tán Tình độ. 
Sau ngài Đỗ Thuận, Hoa nghiêm tông tiếp tục được 
truyền nối và phổ biến. Tổ thứ hai là ngài Vân Hoa Trí 
Nghiễm, tổ thứ ba là ngài Hiền Thủ Pháp Tạng. Ngài 
Hiền Thủ có công lớn trong việc hoàn chỉnh phần giáo 
lý Hoa nghiêm tông do các vị Tổ sư đời trước truyền 
lại, khiến cho tông này được hưng thịnh, nên người 
bấy giờ cũng gọi Hoa nghiêm tông là Hiền Thủ tông. 


Ngài Thanh Lương Trừng Quán tiếp nối làm tổ thứ 
tư, có soạn bản Đại số sao chú giải về kinh Hoa nghiêm 
rất tinh vi, rành mạch, giúp cho người học có thể tiếp 
thu giáo lý Hoa nghiêm tông một cách dễ dàng hơn. 
Nhờ vậy, tông này vào thời của ngài càng thêm phát 
triển, cũng được người đời gọi là Thanh Lương tông. 


Vị tổ thứ năm là ngài Khuê Phong Tông Mật, là 
một vị thiền sư. Ngài Khuê Phong thông hiểu kinh 
Viên giác, có soạn sớ giải cho kinh này. Ngài cũng kết 
hợp phần giáo lý kinh Viên giác với kinh Hoa nghiêm 
để giúp người tu tập thể nhập vào một cảnh giới giải 
thoát cao siêu hơn. 

Đau khi ngài Tông Mật viên tịch không lâu thì gặp 
phải pháp nạn đời Đường Võ Tông vào năm 845, kinh 


HOA NGHIÊM TÔNG PÁ:" 


luận bị thiêu hủy rất nhiều, Hoa nghiêm tông từ đó 
phải tạm suy vị. 

Phải đợi đến đời Tống mới có ngài Tử Tuyền đứng 
ra trùng hưng Hoa nghiêm tông. Ngài sinh năm 965, 
viên tịch năm 1038. Đệ tử của ngài là Tĩnh Nguyên 
cũng có soạn sớ giải kinh, lại thêm có bốn vị Đạo Đình, 
Quan Phục, Sư Hội, Hy Địch, mỗi vị đều có soạn chú 
giải về năm phần giáo của Hoa nghiêm tông. Nhờ đó 
mà tông này được hưng thịnh trở lại. Người đời tôn 
xưng bốn vị này là Tứ đại gia đời Tống. 


Truyền nối về sau, Hoa nghiêm tông tiếp tục có 
rất nhiều bậc danh tăng đạo cao đức trọng, như đời 
Nguyên (1279 - 1368) có các ngài Phổ Thuy, Viên 
Giác, Bổn Hao, Bàn Cốc, Văn Tài, Đạt Ích Ba... ; đời 
Minh (1368 - 1644) có các vị Đức Thanh, Cổ Đình, Lý 
Trác Ngô, Đạo Thông, Như Phi, Tổ Trụ...;: sang đời 
nhà Thanh còn có các vị Chu Khắc Phục, Tục Pháp... 


Đó là lược nói qua về sự truyền nối tông Hoa nghiêm 
ở Trung Hoa. Còn Hoa nghiêm tông ỏ Nhật Bản thì Tổ 
sư khai sáng là ngài Đạo Tuyền. Ngài sinh năm 702, 
viên tịch năm 760, quê ở Hứa Châu, Hà Nam, Trung 
Hoa. Ngài xuất gia từ nhỏ, thọ Cụ túc giới và theo học 
Luật tạng với ngài Định Tân, sau mới theo ngài Phổ 
Tịch học giáo lý Hoa nghiêm và Thiền học. 


76 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Tháng 11 năm 722, thiên hoàng Nhật Bản lần đầu 
tiên cho sao chép bản Tân Hoa nghiêm kinh (bản dịch 
của ngài Thật-xoa-nan-đà) tại Nhật Bản. Đến tháng 
7 năm 736, thỉnh ngài Đạo Tuyền sang Nhật Bản 
thuyết pháp. Ngài mang theo rất nhiều các bản chú 
giải kinh Hoa nghiêm sang thuyết giảng ở Nhật, đệ 
tử theo học rất đông. Sau đó ngài thường đi khắp nơi 
giảng dạy về giới luật, từng nhận lời đến ở chùa Đông 
Đại (Toda1)) giảng thuyết pháp yếu. Đối với sự nghiệp 
hoằng truyền Phật giáo ở Nhật Bản vào khoảng đầu 
thời kỳ Nại Lương, ngài là người có công rất lớn. Ngài 
không chỉ khai sáng Hoa nghiêm tông ö Nhật Bản, mà 
còn là tổ sư thứ hai của Thiển tông tại Nhật Bản. 


Đến năm 740, thiên hoàng Nhật Bản lại thỉnh một 
vị tăng người Triều Tiên là Thẩm Tường sang giảng 
Kinh Hoa nghiêm tại chùa Đông Đại (Todan!). VỊ này 
giảng thuyết kinh Hoa nghiêm tại đó trong ba năm. 


Hoa nghiêm tông ö Nhật sau đó truyền đến vị tăng 
Nhật Bản là Lương Biện, được Thánh Võ Thiên hoàng 
(724 - 749) rất tôn kính, ra sắc chỉ cho xây dựng chùa 
Đông Đại thành tổ đình của Hoa nghiêm tông. Sau 
đó truyền đến các vị Thật Trung, Đẳng Định, Chánh 
Tấn... đều là những bậc cao tăng. Cho đến đời ngài 
Quang Trí thì Hoa nghiêm tông trỏ nên rất hưng 


HOA NGHIÊM TÔNG 77 


thịnh. Ngài có xây dựng Tôn Thắng Viện để làm nơi 
chuyên tu tập giáo nghĩa Hoa nghiêm. 


Cho đến nay, tại Nhật Bản vẫn còn rất nhiều vị cao 
tăng tỉnh thông giáo lý Hoa nghiêm tông, hiện ở Nhật 
hiện nay có 27 ngôi chùa thuộc tông này, 48 vị tăng, 
200 vị cư sĩ tu tập tại gia và 22.000 tín đồ kính ngưỡng 
thường lui tới lễ bái cúng dường.! 


HỌC THUYẾT 


A. Tánh Phật trong giáo lý Hoa nghiêm: Theo 
giáo lý Hoa nghiêm, hết thảy vạn pháp trong vũ trụ 
đều có chung một thể tánh căn bản, tuyệt đối, đó là 
tánh Phật. Cho dù là những pháp thuộc về tinh thần 
hay vật chất, cho dù là chư Phật, người phàm, các loài 
súc sinh hay vạn vật vô tình, cũng đều là chung một 
thể tánh ấy, không hề sai khác. Thể tánh tuyệt đối ấy 
gọi là tánh Phật, cũng gọi là chân như. 


Tuy là cùng một thể tánh, nhưng do những nhân 
duyên trần cảnh khác nhau mà biểu hiện ra thành 
muôn hình vạn trạng khác nhau. Ví như nước biển thì 
ở đâu cũng giống nhau, nhưng ta thấy có vùng biển 
êm sóng lặng, lại có vùng biển động sóng xô. Tuy là 
rất khác biệt nhau nhưng kỳ thật vẫn là cùng chung 


!Các số liệu này là vào thập niên 70 của thế kỷ 20. 


78 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


một thể tánh. Tánh Phật hay chân như cũng ví như 
cái tánh chung của nước biển, đâu đâu cũng đều giống 
nhau, nhưng tùy theo điều kiện thời tiết, gió bão, vị trí 
vùng biển... mà chúng ta thấy có sự yên tĩnh hay xao 
động, thậm chí có khi cuồng nộ như sóng thần... 

Học thuyết của Hoa nghiêm tông rất sâu xa, huyền 
diệu, không thể tóm lại một cách khái quát cho hết 
được. Tuy nhiên, nếu phải nêu lên những điểm cốt yếu 
nhất thì đó chính là nguyên lý tương sinh tương khỏi, 
dựa trên khái niệm về thể tánh nhất như của vạn 
pháp như vừa nói trên. 

Nguyên lý tương sinh tương khởi chỉ ra rằng hết 
thảy vạn vật trong vũ trụ đều có quan hệ mật thiết 
với nhau, không có bất cứ một vật thể, một hiện tượng 
tinh thần hay thể chất nào lại có thể tự nó sinh khởi 
và tồn tại, cho đến một hạt bụi rất nhỏ cũng không 
thoát ra ngoài nguyên lý này. Vì thế, sự sinh khởi của 
một sự vật có liên quan đến mọi sự vật khác, và ngược 
lại, nó cũng chịu sự chi phối của tất cả. Nguyên lý này 
thường được phát biểu một cách khái quát như sau: 
“Cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia 
diệt.” 

Sự tương sinh tương khởi như vậy thường được gọi 
là “y tha khỏï, nghĩa là mọi sự sinh khởi đều phải 
dựa vào “cái khác'. Một cách hình tượng hơn, các nhà 


HOA NGHIÊM TÔNG 79 


nghiên cứu kinh Hoa nghiêm thường gọi tên nguyên 
lý này là “trùng trùng duyên khởi”. 

Đối với những ai chưa từng tiếp xúc với giáo lý này, 
có thể sẽ thấy rằng nó hơi mơ hồ và khó hiểu. Tuy 
nhiên, sự thật là nó nêu lên một chân lý bao trùm cả 
vũ trụ này, cho nên cũng luôn diễn ra quanh ta trong 
cuộc sống hằng ngày chứ không hề xa lạ hay mơ hồ. 

Nếu để tâm suy xét kỹ, ta sẽ thấy quanh ta luôn có 
những mối tương quan mật thiết gắn liền với tất cả. 
Khi ta nhả ra một hơi khói thuốc, và ta có thể cho là 
chẳng có gì đáng nói. Nhưng ta có biết đâu sự ô nhiễm 
của khói thuốc là có thật, và chừng nào ta chưa ngưng 
việc hút thuốc lá thì môi trường quanh ta vẫn còn bị 
ô nhiễm hơn ở một mức độ nhất định mà ta không 
thể phủ nhận. Nếu chúng ta hình dung có hàng triệu, 
hay thậm chí là hàng tỷ người đang cùng lúc nhả khói 
thuốc như ta, và ta biết chắc rằng bầu khí quyển của 
chúng ta là một môi trường khép kín, thì ta sẽ dễ dàng 
biết được ngay là vấn đề không đơn giản chút nào! 
Tương tự như vậy, sự sinh khởi hay diệt mất của bất 
cứ sự vật nào trong vũ trụ này cũng đều có mối liên 


quan nhất định với tất cả những sự vật khác. 


Và vì có mối quan hệ như thế, nên sự giác ngộ của 
mỗi một vị Phật trong vũ trụ này tất yếu cũng là có 


80 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


liên quan đến tất cả chúng sinh; và ngược lại, sự mê 
lầm của mỗi chúng sinh cũng đều có liên quan đến tất 
cả chư Phật. Tánh giác của chư Phật hiện hữu trong 
toàn vũ trụ, cho đến hiện hữu ngay trong một hạt bụi 
rất nhỏ. Vì thế, trong mỗi một hạt bụi đều có đủ cả 
hằng hà sa số thế giới Phật. 


Không những thế, mối tương quan này không chỉ 
là về mặt không gian, mà còn là cả về mặt thời gian 
nữa. Mỗi một sự vật đang hiện hữu đều bao hàm trong 
nó cả quá khứ và tương lai. Chúng ta không thể hình 
dung có một cây xoài đứng trước mặt ta nếu trong quá 
khứ chưa từng có hạt xoài, cây xoài con... Cho nên, 
trong cây xoài hiện tại cũng hàm chứa cả quá khứ của 
nó. Và tương tự như vậy, nó cũng sẵn có trong đó một 
cây xoài già cỗi của tương lai. Hết thảy vạn vật trong 
vũ trụ đều là như thế. Chư Phật quá khứ cũng có mặt 
trong chư Phật hiện tại, và cũng sẵn có chư Phật vị 
lai. Nói tóm lại, nếu nhìn bằng đôi mắt quán xét theo 
giáo lý Hoa nghiêm, chúng ta sẽ có thể nhận thấy được 
toàn thể vũ trụ từ vô thủy đến vô chung đều hiển hiện 
trong một hạt bụi nhỏ; cũng như trong toàn thể vũ trụ 
đều có ảnh hiện hạt bụi ấy. 

Khi vị tổ thứ ba của Hoa nghiêm tông là Hiền Thủ 
Đại sư giảng về giáo lý Hoa nghiêm, có lần ngài nhận 
thấy đại chúng còn hoang mang không hiểu. Ngài liền 


HOA NGHIÊM TÔNG 81 


sai mang đến một số gương soi và xếp dọc theo hai 
bên tường, sao cho tấm gương ở vị trí cuối cùng cũng 
phản chiếu được tất cả những tấm khác trong đó. Như 
vậy, khi nhìn vào bất cứ tấm gương nào, người ta cũng 
thấy được hết thảy những tấm gương khác. Khi ấy, các 
vị đệ tử liền nhận ra được thế nào là tính chất tương 
quan của vạn vật trong toàn thể pháp giới. 

Nguyên lý tương sinh tương khởi giúp người tu tập 
có một tầm nhìn bao quát và đúng thật về thực tại. Nó 
cũng mở rộng mục đích giải thoát theo đúng hướng 
của giáo nghĩa Đại thừa. Bởi vì không thể có sự giải 
thoát rốt ráo khi chúng sinh còn mê lầm, cho nên các 
vị Bồ Tát mới phát tâm độ tận chúng sinh trước khi 
thành chánh giác, hoàn toàn khác hẳn với tỉnh thần 
của Tiểu thừa luôn hướng đến sự giải thoát cho tự 
thân. 

Về mặt khái quát, tổng thể là như vậy, còn về cấu 
trúc chi tiết thì phần giáo lý hoàn chỉnh của Hoa 
nghiêm tông được chia ra là năm phần giáo, phù hợp 
với các mức độ tu tập từ thấp lên cao của tất cả chúng 
sinh. 


B. Hoa nghiêm ngũ phần giáo: Từ bậc khởi đầu 
cho đến phần giáo lý rốt ráo sau cùng của Hoa nghiêm 
tông được các vị Tổ sư phân chia thành năm bậc, gọi 
là Hoa nghiêm ngũ phần giáo. 


82 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Bậc thấp nhất là Tiểu thừa giáo được dùng để tiếp 
nhận những người sơ cơ, căn trí thấp kém, vì thế chỉ 
dạy những điều dễ hiểu, dễ tiếp nhận, có ý nghĩa giúp 
người ta xa dần các tư tưởng ác và hướng nhiều hơn 
đến các điều lành. Tiểu thừa giáo có thể nói là phần 
giáo lý mà chỉ cần có đức tin là ai cũng theo học và 
thực hiện được. 


Bậc thứ hai là Đại thừa Thủy giáo, dạy về tánh 
không của các pháp, giúp người tu lìa bỏ những kiến 
chấp hạn hẹp của Tiểu thừa mà mở rộng dần sang 
giáo lý Đại thừa. 

Bậc thứ ba là Chung giáo, dạy về tánh Phật sẵn có 
nơi tất cả chúng sinh, và do đó mà xác quyết rằng bất 
cứ ai cũng có thể thành Phật. Giáo lý này dạy rằng, 
dù có mê lầm trôi lăn trong sinh tử, nhưng tánh Phật 
vẫn không bao giờ mất đi. Do nơi tánh Phật này mà 
tất cả chúng sinh đều tương đồng với chư Phật, đều 
có thể làm Phật trong tương lai. Nhận hiểu được điều 
này, người tu tập dù trải qua bao nhiêu gian khó hay 
nghịch cảnh cũng không nản lòng, vì tin chắc rằng sẽ 
có một ngày hiển lộ được tánh Phật của chính mình. 

Bậc thứ tư là Đốn giáo, dạy về khả năng đốn ngộ, 
hay giác ngộ tức thời. Giáo lý này dạy rằng chỉ cần 
giũ sạch mọi phiền não khách trần che lấp thì tự tánh 


HOA NGHIÊM TÔNG 83 


giác ngộ sẽ tự nhiên hiển bày. Điều này phụ thuộc nơi 
sự trực nhận tánh giác của chúng ta chứ không phải 
do sự khổ công tu hành mà được. Vì vậy, nếu có thể 
trực nhận thì ngay tức thời chỉ trong một sá£-na đã có 
thể đồng với chư Phật, bằng không thể trực nhận thì 
dù có trải qua muôn kiếp tu hành cũng vẫn là ở trong 
vòng mê muội. Đây là phần giáo lý cao siêu chỉ dành 
cho các bậc thượng căn thượng trí, nếu người sơ cơ mà 
tiếp nhận giáo lý này thì chắc chắn sẽ dẫn đến những 
sự lầm lạc rất nguy hại. Các nhà học Phật thường so 
sánh phần giáo lý này của Hoa nghiêm tông với thuyết 
đốn ngộ của Thiền Nam tông, được xiển dương kể từ 
Lục tổ Huệ Năng. 


Bậc thứ năm là Viên giáo, phần giáo lý được xem 
là rốt ráo, trọn vẹn nhất, cũng như một cái vòng tròn, 
không thể thêm vào hay bót đi bất cứ một điểm nào 
trên đó mà không làm mất đi tính chất tròn trịa của 
nó. Tính chất tròn đầy này thể hiện ở việc hành giả 
chỉ cần tu tập trọn vẹn một phần công hạnh nào đó thì 
tất cả những công hạnh khác cũng tự nhiên đầy đủ. 
Chỉ cần dứt sạch được một sự mê lầm nào đó thì tất cả 
mọi sự mê lầm khác cũng tự nhiên tan biến hết. Như 
người ngủ mê nhìn thấy đủ mọi hình tượng, mọi sự 
việc trong giấc mộng. Chỉ cần tỉnh giấc thì tất cả mọi 
hình tượng, sự việc ấy đều mất hết. Cho dù sự tỉnh 


84 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


thức của người ấy là nhờ vào bất cứ lý do gì, thì những 
điều trong mộng cũng đều tự nhiên không còn nữa. 


Hơn thế nữa, giáo lý này còn chỉ ra rằng không chỉ 
không gian mà cả thời gian cũng chỉ là những ý niệm 
sai lầm do tình thức! mê muội của chúng sinh tạo 
thành. Do đó, một khi đã giác ngộ thì có thể thấy được 
trọn cả vô lượng kiếp quá khứ, hiện tại và vị lai trong 
chỉ một sát-na. Và vì thế, cho dù là vô lượng kiếp cũng 
không phải là dài lâu, mà chỉ một sáf-na cũng không 
phải là ngắn ngủi. Đây là phần giáo lý cao siêu nhất, 
chỉ có thể nhận hiểu bằng sự tu tập hành trì để trực 
nhận chứ không phải thông qua sự suy diễn lý luận 
như đối với các học thuyết thế gian thông thường. 


†Tình thức (lŸ‡3šÄ): sự nhận biết hư vọng, mê lầm dựa trên những tình 
cảm, dục vọng của phàm phu. 


THIÊN THAI TÔNG 85 


tị 


THIÊN THAI TÔNG 
2x > 
n= Wt. 7% 
(Tendai-shu) 
Khai tổ: Trí Khải Đại sư sáng lập vào thế kỷ 6 tại 
Trung Hoa. 


Truyền Giáo Đại sư truyền sang Nhật 
Bản vào thế kỷ 9. 

Giáo lý căn bản: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 
(Saddharma-pundarrka-sitra) 

Tông chỉ: Tất cả chúng sinh đều có tánh Phật, 
đều có thể giác ngộ thành Phật. 


LỊCH SỬ 


đ⁄25 ên gọi Thiên Thai là theo tên núi Thiên 
Thai, nơi vị tổ sư khai sáng tông này cư 
ngụ. Nhân vì lấy kinh Diệu Pháp Liên Hoa làm yếu 
chỉ nên người ta cũng thường gọi là Pháp Hoa tông. 


Tông này được sáng lập vào khoảng thế kỷ 6, được 
truyền bá sâu rộng và phát triển mạnh mẽ cho đến 
khoảng thế kỷ 14 mới suy dần, chủ yếu là do ảnh 
hưởng phát triển quá nhanh chóng của Tịnh độ tông 
vào lúc đó. 


86 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Đại sư Trí Khải khi chưa xuất gia là con nhà họ 
Trần, tự là Đức An, tổ tiên trước kia là người vùng 
Dĩnh Xuyên (nay thuộc Hứa Xương, Hà Nam) nhưng 
ngài sinh ra vào năm 538 ở Hoa Dung, Kinh Châu, 
(nay thuộc Hồ Bắc). 


Từ nhỏ ngài đã có lòng tin Phật. Năm 17 tuổi, gặp 
lúc nhà Lương suy mạt, binh loạn khắp nơi, ngài phải 
lưu lạc đây đó. Năm 18 tuổi đến chùa Quả Nguyện ở 
Tương Châu xuất gia, đủ 20 tuổi thì thọ Cụ túc giới. 

Vào niên hiệu Thiên Gia thứ nhất đời Trần Văn 
Đế (560),ngài đến núi Đại Tô, Quang Châu (nay là 
Hoàng Xuyên, Hà Nam) theo ngài Huệ Tư học Tứ an 
lạc hạnh, tu chứng được Pháp Hoa Tam-muội. 


Niên hiệu Quang Đại thứ nhất đời Trần Phế Đế 
(B67), ngài đến Kiến Khương giảng dạy pháp Thiền, ở 
chùa Ngõa Quan trong 8 năm, giảng Đại Trí Độ luận 
và thuyết Thứ đệ thiền môn, cùng giảng kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa và nhiều kinh điển khác. 

Đến niên hiệu Thái Kiến thứ 7 đời Trần Tuyên Đế 
(575), ngài vào núi Thiên Tha1 (cũng gọi là Thiên Đài) 
ấn cư tu tập. Cho đến niên hiệu Chí Đức thứ 3 (585), 
Trần Hậu Chủ ban sắc chỉ thỉnh ngài trở về Kiến 
Khương giảng kinh Nhân vương Bát-nhã và một số 
kinh khác. 


THIÊN THAI TÔNG 87 


Năm sau đó (586), thái tử nhà Trần đến xin thọ giới 
với ngài. Năm 587, ngài ở chùa Quang Trạch giảng 
kinh Diệu Vị Năng Liên Hoa, đệ tử là ngài Quán Đỉnh 
ghi chép tất cả lời giảng, soạn lại thành sách Pháp 
Hoa văn cú. 


Từ sau khi nhà Trần bị nhà Tùy diệt, ngài đến ở Lư 
Sơn. Đến niên hiệu Khai Hoàng thứ 11 đời Tùy Văn 
Đế (591), Tấn Vương Dương Quảng (con Tùy Văn Đế) 
thỉnh ngài đến Dương Châu để thọ giới với ngài, ban 
tôn hiệu là Trí Giả, nhân đó đương thời tôn xưng ngài 
là Trí Giả Đại sư. 

Năm 592, ngài đến Kinh Châu xây dựng chùa Ngọc 
Tuyền, thuyết giảng Pháp Hoa huyền nghĩa và Ma-ha 
chỉ quán, đệ tử là Quán Đỉnh cũng chép lại thành sách 
lưu truyền. Đến niên hiệu Khai Hoàng thứ 15 (595), 
ngài lại vì Tấn Vương Dương Quảng mà soạn bộ Tịnh 
Danh kinh số (Só giải kinh Duy-ma-cật). Năm sau đó 
(B96), ngài từ biệt trở về núi Thiên Thai, trùng tu tự 
viện. Sang năm sau nữa (59?) thì viên tịch. 

Suốt một đời ngài đã kiến lập đến 36 ngôi chùa, 
truyền giới độ tăng đến 14.000 vị, đệ tử nối pháp có 
32 người, đứng đầu là ngài Quán Đỉnh. Trước tác 
các sách luận giải chú thích có đến 29 bộ, 151 quyển. 
Ngay cả trước lúc lâm chung còn khẩu truyền bộ Quán 
tâm luận, cũng là một quyển luận được người sau xem 


88 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


trọng. Đó là chưa kể còn có rất nhiều sách khác vẫn 
được cho là của ngài nhưng chưa dám xác quyết, vì 
còn ngờ là do người đời sau nhầm lẫn. Quả thật là một 
vị danh tăng xưa nay ít cól 


Thiên Thai tông truyền sang Nhật Bản vào khoảng 
đầu thế kỷ 9, do công của ngài Tối Trừng, được người 
đời tôn xưng là Truyền Giáo Đại sư. 


Năm 803, Truyền Giáo Đại sư vâng chiếu chỉ của 
Nhật hoàng sang Trung Hoa học đạo. Khi về nước, 
ngài mang theo rất nhiều kinh luận của Thiên Thai 
tông, rồi truyền bá giáo lý của tông này ở Nhật, lập 
thành một trong hai tông phái mạnh nhất của thời 
đại Bình An (794 - 1186). Các nhà nghiên cứu thường 
dùng danh xưng “Bình An nhị tông” để chỉ cho hai 
tông mạnh nhất vào thời đại Bình An, đó chính là 
Thiên Thai tông và Chân ngôn tông. 


Truyền Giáo Đại sư trụ ở núi Tỉ-duệ (Hie) hoằng 
truyền giáo nghĩa Thiên Thai tông, nên núi ấy cũng 
trở thành một danh sơn được nhiều người biết đến. 
Vào thời đó, cả vùng núi Tỉ-duệ không bao lâu đã có 
đến hơn 3.000 ngôi chùa và giảng đường. Và những 
ngọn núi ở đây cũng được đổi tên gọi là Thiên Thai. 


Ngài Tối Trừng, tên tiếng Nhật là Dengyo Daishi, 
hay Saichø, dịch sang tiếng Hán là Tối Trừng (3§35Š`), 


THIÊN THAI TÔNG 89 


sinh năm 7/67, viên tịch vào năm 822. Ngài học đạo từ 
năm 12 tuổi, là môn đệ của ngài Gyõ hyõ (Hành Biểu 
- 7#) tại chùa Ñokubunji (Quốc Phần Tự - B]2'3) 
ö Ởmi (Cận Giang - ‡f?7), ban đầu học theo Thiền 
học Bắc tông. Ngài xuất gia năm 14 tuổi, thọ Cụ túc 
giới năm 19 tuổi ở chùa 7ödaj¡ (Đông Đại Tự - # 
“F), sau đó đến tu học ở núi Tỉ-duệ. Nơi đây ngài thực 
hành thiền định và nghiên cứu giáo lý Hoa nghiêm 
tông. Nhưng ngài sớm quan tâm nhiều hơn đến giáo lý 
của Thiên Thai tông, và trở nên uyên bác sau khi đọc 
qua các trước tác của ngài Trí Khải. 

Danh tiếng về sự uyên bác của ngài lan rộng đến 
nỗi Nhật hoàng thời bấy giờ chính thức đề nghị ngài 
sang Trung Hoa để học hỏi về Phật giáo, nhằm khi trở 
về nước có thể thiết lập được một hình thức Phật giáo 
thích hợp với Nhật Bản. 


Ngài sang Trung Hoa bằng đường biển vào năm 
804, đi cùng chuyến tàu với một người bạn nổi tiếng là 
ngài KữKkai (Không Hải - 3#). Đến Trung Hoa, ngài 
theo học với ngài thiền sư Tiêu Thiền (lñ##) và học 
giáo lý Thiên Thai tông với ngài Đạo Thúy (3Š ‡Š), tổ 
thứ 10 của Thiên Thai tông ö Trung Hoa. Ngài cũng 
học giáo lý Chân ngôn tông với ngài Thuận Hiểu Qlä 
lệ). Tất cả những giáo lý này đều chưa được truyền 
dạy như một tông độc lập tại Nhật Bản trong thời đại 


90 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Thiên Bình (hay Nại Lương thời đại, tức là giai đoạn 
từ năm 710 đến năm 784). 

Ngài trở về Nhật Bản vào năm 806 và chính thức 
thành lập Thiên Thai tông ở Nhật. Mặc dù chịu ảnh 
hưởng rất lớn của giáo lý Thiên Thai tông, nhưng 
thông qua mối quan hệ với ngài Không Hải, ngài cũng 
rất quan tâm đến Chân ngôn tông. Và vì vậy, hệ thống 
giáo lý của ngài cũng có khuynh hướng pha trộn. 

Ngài dành trọn phần đời còn lại để truyền bá chỗ sở 
đắc về Phật học của mình ngay tại vùng núi Tỉ-duệ, 
nhưng cũng thường xuyên gặp phải sự chống đối từ 
những tông đã thành lập trước, đặc biệt là về những 
sự cải cách mà ngài nỗ lực thực hiện khi muốn hợp 
lý hóa một số nghi thức truyền giới xuất gia của Đại 
thừa. 

Ngài trước tác rất nhiều, trong số đó quan trọng 
hơn hết là các tác phẩm Shugo kokkaishõ (Thủ hộ 
quốc giới chương - *Ÿ 3š BỊ#***), Hokkeshuku (Pháp 
Hoa tú cú - X3 f5 4]) và Kenkal ron (Hiển giới luận 


Hiện nay, Thiên Thai tông ở Nhật vẫn còn hưng 
thịnh, có đến khoảng 6.000 ngôi chùa thuộc tông này, 
với 11.300 vị tăng sĩ, 900.000 cư sĩ tu tập tại gia và 
hơn một triệu tín đồ thường xuyên lui tới lễ bái cúng 
dường. Tông này cũng có những hoạt động từ thiện 


THIÊN THAI TÔNG 91 


xã hội đáng kể như xây dựng trường học, chẩn tế cho 
người nghèo, cấp dưỡng trẻ em mồ côi, người già neo 
đơn, người tật nguyền... 


HỌC THUYẾT 

A. Tất cả chúng sinh đều sẵn có tánh Phật: 
Thiên Thai tông dựa vào giáo nghĩa của kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa mà phát triển nguyên lý “tất cả chúng 
sinh đều có tánh Phật”. Vì sẵn có tánh Phật, nên tất 
cả chúng sinh đều có khả năng giác ngộ thành Phật, 
cho dù là con sâu, con kiến, cho đến loài người, chư 
thiên, quỷ thần... đều không khác nhau về bản tánh 
này. 

Khi nhận thức được rằng tất cả chúng sinh đều sẵn 
có tánh Phật, đều là những vị Phật sẽ thành, người tu 
tập sẽ có được một nhận thức thật sự bình đẳng đối 
với hết thảy muôn loài, muôn vật. Và đó chính là cơ sở 
đầu tiên giúp người tu tập có thể trừ bỏ được hết thảy 
mọi sự phân biệt trong cách đối nhân tiếp vật, vốn là 
nguyên nhân quan trọng nhất làm phát triển những 
sự thương, ghét, oán giận, s1 mê... 


Tuy là sẵn có tánh Phật như nhau, nhưng do vô 
số những ngoại duyên trần cảnh, nên tất cả chúng 
sinh đều trôi lăn trong vòng sinh tử, thọ lãnh những 
nghiệp quả khác nhau, phải thọ sinh vào những cảnh 


92 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


giới khác nhau... Nhưng cho dù có tất cả những sự 
khác nhau đó, cho dù có chìm đắm vô lượng kiếp trong 
luân hồi sinh tử, thì tánh Phật sẵn có kia cũng chẳng 
bao giờ có thể mất đi hay đổi khác. Chỉ cần chúng sinh 
nhất thời nhận ra được điều đó, quay về hướng đến 
việc rũ bỏ mọi nghiệp duyên trần cảnh thì ngay lập 
tức có thể thể hiển lộ được tánh Phật của mình, có thể 
đạt đến cảnh giới giải thoát rốt ráo không khác gì chư 
Phật. 


B. Ba ngàn pháp giới trong một niệm: Gião 
lý Thiên Thai tông chia toàn thể vũ trụ ra làm mười 
cảnh giới, gọi là Thập giới. Trong Thập giới có 4 cảnh 
giới thuộc về các bậc thánh là Phật giới, Bồ Tát giói, 
Duyên giác giói và Thanh văn giới; 6 cành giới thuộc 
về phàm phu là thiên giới, nhân giói, a-tu-la giới, địa 
ngục giới, ngạ quỷ giới và súc sinh giới. Mười cảnh 
giới này lại biểu hiện thành ba dạng thế gian là ngũ 
ấm thế gian, chúng sinh thế gian và y báo quốc độ thế 
gian. Cả ba dạng thế gian này đồng thời hiện hữu và 
hỗ tương chi phối lẫn nhau. 

Mỗi một tâm niệm của chúng sinh đều có đủ mười 
cảnh giới, mỗi cảnh giới lại hợp với những cảnh giới 
khác thành ra trăm pháp giới, và đều có đủ ba dạng 
thế gian, nên biến hiện thành cả thảy là ba ngàn pháp 
giới. Ba ngàn pháp giới có đủ trong một tâm niệm, 


THIÊN THAI TÔNG 93 


nên việc tu chứng cũng không ra ngoài tâm niệm ấy. 
Một niệm chân chánh thì chân như, tánh Phật tự 
nhiên hiển lộ, hiển bày toàn thể ba ngàn pháp giới. 
Một niệm mê lầm thì tánh Phật bị che lấp, dẫu có đủ 
ba ngàn pháp giới mà không hề nhận biết, chỉ trôi lăn 
theo nghiệp duyên trần cảnh, chịu muôn ngàn sự khổ 
não trong chốn luân hồi. 


Thế nên, dù là Phật hay chúng sinh cũng đều từ 
một niệm mà thành. Khi mê tức là chúng sinh, khi 
ngộ tức là Phật. Phật và chúng sinh vốn không hai, 
không khác, chỉ do một niệm mê ngộ khác nhau mà 
thành. Cũng như mặt nước lúc yên tĩnh hay lúc nổi 
sóng vốn không thay đổi tánh nước, chỉ khác nhau 
ở lúc trời nổi gió mạnh hay yên tĩnh mà thôi. Nhưng 
ngay cả khi gió mạnh làm nổi sóng, thì sóng kia cũng 
không lìa khỏi nước. Chỉ cần khi trời yên gió lặng thì 
sóng kia tự mất, tánh nước hiển bày. Cho nên chúng 
sinh dẫu mê lầm cũng không mất đi tánh Phật. Chỉ 
cần biết thức tỉnh tu tập, rũ bỏ nghiệp duyên trần 
cảnh thì tánh Phật tự nhiên hiển lộ, phá sạch mê lầm. 


Do đó, Phật và chúng sinh vốn không lìa nhau, chỉ 
như hai mặt của một tờ giấy. Nếu chê bỏ chúng sinh 
mà cầu được thành Phật thì đó là sự mong cầu điên 
đảo, chẳng bao giờ có được. Chỉ cần quay về nơi một 
niệm của tự tâm, giữ cho chân chánh thì có thể thấy 
được cả ba ngàn pháp giới. 


94 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


8 
CHÂN NGÔN TÔNG 


Š . ø 
(Shingon-shu) 


Khai tổ: Đại sư Thiện Vô Úy (Šubhakarasimha) 
và Kim Cang Trí (Vajrabodh) truyền 


. 
IH_ 


sang Trung Hoa, ngài Bất Không 
(AmoghavaJjra) chính thức sáng lập vào 
thế kỷ 8. 

Hoằng Pháp Đại sư (Kobo Daish)) truyền 
sang Nhật Bản vào thế kỷ 9. 

Giáo lý căn bản: Kinh Đại Nhật(MahavaIrocana 
sữtra và kinh Kim cang đảnh 
(Vara$ekhara-siitra). 

Tông chỉ: Dựa vào sự trì tụng chân ngôn và những 
nghi thức hành trì để tạo ra oa1 lực nhiệm 
mầu, giúp hành giả đạt đến cảnh giới giải 
thoát thông qua sự tập trung hoàn toàn 
vào các câu chân ngôn và những ngh1 thức 
hành trì. 


LỊCH SỬ 


(2. ngôn tông là tên gọi khác của Mật 
tông, được khởi nguyên từ Ấn Độ vào 


CHÂN NGÔN TÔNG 95 


khoảng thế kỷ 4 với sự ra đời của một hình thức kinh 
điển hoàn toàn mới trong Phật giáo là Tan-tra. Nhưng 
phải sang thế kỷ 6 thì tông phái này mới được phát 
triển mạnh và bắt đầu truyền sang các nước khác. 

Vào thế kỷ 8, có ba vị tăng Ấn Độ là Thiện Vô Úy 
(637-735) Kim Cang Trí (670-741) và Bất Không (705- 
774) đã đưa vào Trung Hoa hệ thống kinh Taần-tra của 
Chân ngôn tông và gây được ảnh hưởng rất lớn đối với 
triều đình các vua Đường, thông qua những sự linh 
ứng nhiệm mầu mà họ tạo ra được qua việc trì tụng 
các câu chân ngôn và thực hiện các nghi lễ. 


Tuy nhiên, chính ngài Bất Không là người có công 
lớn nhất trong việc sáng lập Chân ngôn tông, làm cho 
tông phái này trở thành một tông phái độc lập. Tuy chỉ 
tồn tại trong khoảng một thế kỷ, nhưng Chân ngôn 
tông cũng để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong lịch sử 
Phật giáo Trung Hoa. Thời gian sau đó, Chân ngôn 
tông chịu ảnh hưởng nhiều của các vị Lạt-ma đến từ 
Tây Tạng, biến dạng thành một kiểu Mật tông mang 
đậm màu sắc thần bí, và chỉ tồn tại dưới những hình 
thức pha trộn trong một số tông phái khác, không còn 
phát triển độc lập như trước đó. 


Ngài Bất Không là người Ấn Độ, tên Phạn ngữ là 
Amoghavajra, Hán dịch nghĩa là Bất Không (3). 


96 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Ngài là người phiên dịch rất nhiều kinh điển Phật giáo 
và là một trong những cao tăng có nhiều ảnh hưởng 
trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Ngài sinh năm 705 
tai Samarkand, cha là người Ấn Độ và mẹ là người 
Khang Cư (Sogdian), đến Trung Hoa từ năm 10 tuổi 
sau khi cha ngài qua đời. 


Năm 719, ngài xuất gia học đạo với ngài im Cang 
Trí (VaJrabodhì), cũng là một vị tăng Ấn Độ. Năm 
741, khi tất cả các tăng sĩ ngoại quốc đều bị trục xuất 
khỏi Trung Hoa, ngài cùng với một số người tổ chức 
hành hương để thu thập kinh điển, đi qua khắp các 
vùng Tích Lan, Đông Nam Á và Ấn Độ. Trong chuyến 
đi này, ngài đã gặp ngài Long Trí (Nagabodh)), thầy 
của ngài Kim Cang Trí, tức là sư tổ của ngài, và được 
học một cách chi tiết hệ thống kinh Kim cang đảnh 
(Tattvasamgraha). 


Ngài trở về Trung Hoa năm 746, mang theo khoảng 
500 bộ kinh. Năm 754, ngài bắt đầu dịch phần đầu 
bộ Kim cang đảnh sang Hán văn. Đây là một bộ kinh 
điển cốt lõi của Mật tông Phật giáo, và công trình 
này là một trong những thành quả đáng kể nhất của 
ngài. Ngài xem giáo pháp này như là phương pháp tu 
tập hiệu quả nhất để đạt đến giác ngộ, và đã kết hợp 
những nền tảng của giáo lý này trong một số trước tác 
của mình. 


CHÂN NGÔN TÔNG 97 


Ngài bị bắt trong cuộc nổi loạn của An Lộc Sơn vào 
năm 7ð5, nhưng sau đó được các lực lượng của triều 
đình giải cứu vào năm 757, rồi được vua Đường Túc 
Tông đối xử rất cung kính. Khi ngài viên tịch vào năm 
774, triều đình ban lệnh cả nước phải để tang 3 ngày, 
và truy tặng rất nhiều danh hiệu. 


Theo sự ghi nhận của chính bản thân ngài, thì đã 
có 77 bộ kinh được ngài phiên dịch, mặc dù con số được 
chính thức đưa vào Hán tạng với tên ngài vượt xa hơn 
nhiều, hiện trong Đại Tạng Kinh (bản Đại Chánh tân 
tu) còn giữ lại được đến 166 bộ ghi tên ngài. 


Mật tông bắt đầu được truyền ở Trung Hoa bởi ngài 
Thiện Vô Úy và sau đó là ngài Kim Cang Trí, nhưng 
với những đóng góp nổi bật của ngài Bất Không, người 
ta đã xem ngài như vị tổ sư sáng lập tông này. 


Chân ngôn tông vào thời ngài Bất Không phát 
triển mạnh, môn đồ rất đông, nhưng được truyền nối 
có tám vị, mà nay chỉ biết được ba vị là Hàm Quang, 
Huệ Lãng và Huệ Quả. Các vị Hàm Quang và Huệ 
Lãng không thấy ghi chép môn đồ nối dòng. Chỉ có 
ngài Huệ Quả được chân truyền làm Tổ sư tông này, 
truyền pháp lại cho các vị Nghĩa Minh, Nghĩa Viên, 
Huệ Nhật, Huệ Ứng, Nghĩa Tháo. Ngoài ra còn có một 


98 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


đệ tử người Nhật là ngài Hoằng Pháp, chính là người 
đã truyền Chân ngôn tông sang Nhật Bản vào thế kỷ 
HN 


Ngài Hoằng Pháp là người Nhật, tên là Kobo 
Daishi, hay Eukali, người Trung Hoa gọi là Không Hải 
(Z2), cũng tôn xưng là Hoằng Pháp Đại sư (7^šk® 
É). 


Ngài sinh năm 774, xuất gia tu học trở thành một 
vị cao tăng rất được Nhật hoàng kính trọng. Năm 804, 
ngài đi đường biển sang Trung Hoa cùng một chiếc 
thuyền với ngài Truyền Giáo Đại sư. Khi đến kinh đô 
Trường An, ngài tham học với vị tổ sư Chân ngôn tông 
ở Trung Hoa lúc bấy giờ là Huệ Quả (Š.X*). 


Năm 806, ngài trở về Nhật Bản và thành lập Chân 
ngôn tông, dựa trên giáo lý chân truyền từ ngài Huệ 
Quả, và lấy hai bộ kinh Đại Nhật (MahavaIrocana 
Sñtra) và kinh Kim cang đánh (Vajrasekharasutra) 


làm nền tảng. 


Hoằng Pháp Đại sư viên tịch vào năm 88ð. Tín đồ 
Chân ngôn tông tin chắc rằng ngài không mất đi mà 
chỉ ngồi tịnh trong tháp thờ, chờ đến lúc Phật Di-lặc 
đản sinh để cùng giáo hóa chúng sinh. 


CHÂN NGÔN TÔNG 99 


Chân ngôn tông ö Nhật Bản được Nhật hoàng ủng 
hộ và phát triển rất mạnh. Đến nay, ở Nhật có khoảng 
6.000 ngôi chùa thuộc tông này, với khoảng 7.700 vị 
tăng s1. 


HỌC THUYẾT 


A. Hiển giáo và Mật giáo: Theo Chân ngôn tông, 
giáo pháp do đức Phật truyền dạy có thể chia làm hai 
nhóm. Nhóm thứ nhất có ý nghĩa dạy bảo rõ ràng, 
người ta có thể tụng đọc và tu tập hành trì theo đúng 
như lời dạy để đạt đến sự giải thoát. Nhóm này được 
gọi là Hiển giáo. Nhóm thứ hai là những câu chân 
ngôn, mật ngữ, thường không nhận ra được ý nghĩa rõ 
ràng nào trong đó, nhưng có thể tạo ra những oal lực 
nhiệm mầu, giúp người hành trì có thể đạt đến những 
cảnh giới giải thoát nhất định, tùy theo công phu tu 
tập của mình. Nhóm này được gọi là Mật giáo. 


Những giáo pháp thuộc về Mật giáo thường chỉ được 
khẩu truyền trực tiếp giữa vị thầy và đệ tử, không 
được ghi chép thành kinh văn. Vì thế mà qua một 
thời gian rất dài sau khi đức Phật nhập diệt, người 
ta không thấy có bản kinh nào ghi chép đầy đủ các 
phần giáo pháp này. Mặc dù vậy, các vị tổ sư được 
chân truyền vẫn nối tiếp nhau gìn giữ, và chỉ truyền 
dạy cho những a1 có căn cơ thích hợp mà thôi. 


100 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


B. Giáo lý tam mật: Chân ngôn tông dạy người 
tu pháp “tam mật”, nghĩa là ba pháp bí mật, bao gồm 
thân mật, khẩu mật và ý mật. Nếu hành giả đạt đến 
mức thân tâm nhất như, tất cả đều tương thông ứng 
hợp với nhau, thì ngay trong thân này, trong đời hiện 
tại này, có thể đạt được sự giải thoát rốt ráo, nghĩa là 
thành Phật. Giáo lý này được tóm gọn trong tám chữ: 
“Tạm mật tương ưng, tức thân thành Phật.” (=3 2H 


lề. EPŸ m1" . ) 


Vì vậy, hành giả tu tập theo Chân ngôn tông không 
xem trọng một công phu riêng lẻ nào, mà phải đồng 
thời tu tiến. Tu tập thân mật tức là đi, đứng, nằm, ngồi 
đều nghiêm trang đúng pháp, và quan trọng nhất khi 
hành trì phải bắt ấn quyết đúng pháp. Tu tập khẩu 
mật tức là luôn giữ gìn khẩu nghiệp thanh tịnh, chỉ 
nói những lời đúng pháp, và khi hành trì thì phải trì 
tụng chân ngôn. Tu tập ý mật tức là tâm ý thanh tịnh, 
và khi hành trì thì quán tưởng lẽ vô sinh của các pháp. 


Nếu hành giả trong khi hành trì đạt đến chỗ “tam 
mật tương ưng”, nghĩa là tay bắt ấn quyết, miệng niệm 
chân ngôn, tâm quán tưởng lẽ vô sinh của các pháp, tự 
nhiên sẽ phát sinh uy lực diệu dụng, tùy theo sự phát 
tâm hành trì mà có thể đạt được sự như ý. 


CHÂN NGÔN TÔNG 101 


Để tu thân mật, hành giả phải nghiêm trì giới 
luật. Đây chính là chỗ khác nhau giữa Chân ngôn 
tông với các tà phái chỉ chuyên dùng bùa chú, phép 
thuật. Người tu nhờ giữ theo giới luật nên tự nhiên 
tạo ra oai nghi tế hạnh, khiến cho thân tâm được nhu 
hòa, thuần phục, không còn sự nóng nảy hay vội vàng, 
hối hả. 


Để tu khẩu mật, hành giả phải được chân truyền 
từ bậc chân sư, phải đem tâm thành kính để cầu được 
chân ngôn. Khi được thầy dạy cho thì phải lắng tai 
nghe rồi đem lòng ghi nhớ, đặt hết niềm tin vào chân 
ngôn, không chút hoài nghị hay xao lãng. Tùy theo 
mục đích phát tâm, pháp môn hành trì khác nhau, 
có thể có nhiều loại chân ngôn khác nhau. Nhưng khi 
hành trì thì hành giả chỉ biết đến chân ngôn đang 
tụng, không còn biết đến bất cứ điều gì khác, cũng 
chẳng nghĩ đến kết quả của sự hành trì đó. 


Để tu ý mật, hành giả phải thường xuyên rèn 
luyện tâm ý, lắng yên mọi vọng niệm, thường an trụ 
trong sự nhất tâm quán tưởng. Khi hành trì thì để hết 
tâm ý quán tưởng lý vô sinh, thấu triệt rằng tất cả các 
pháp từ xưa đến nay vốn chưa từng sinh ra, cũng chưa 
từng diệt mất. Hết thảy đều chỉ là những biến hiện 
khác nhau của tâm thức mà thôi. 


102 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Giáo lý Chân ngôn tông vốn cực kỳ uyên áo, thâm 
mật, nhưng hoàn toàn không phải là chỉ nhắm đến tạo 
ra những phép mầu linh diệu như nhiều người thường 
lầm tưởng. Khi một vị hành giả có công phu hành trì 
miên mật, vị ấy tự nhiên sẽ đạt được những uy lực 
nhất định, có thể thực hiện một số việc mà người khác 
không thể làm được, nhưng điều đó hoàn toàn không 
phải là kết quả nhắm đến của sự tu tập. 


Khi hiểu đúng về giáo lý Tam mật của Chân ngôn 
tông, chúng ta mới thấy được rằng đó chính là một sự 
kết hợp hài hòa, thúc đẩy người tu tập phải tinh tấn 
trong mọi mặt, và do đó có thể giúp hành giả nhanh 
chóng đạt đến cảnh giới giải thoát cũng là điều dễ hiểu. 

Đây cũng chính là lý do giải thích cho sự tổn tại 
ngắn ngủi của Chân ngôn tông so với các tông phái 
khác. Khi không có được những người kế thừa nắm 
vững và thực hành theo đúng những giáo lý uyên áo 
này, Chân ngôn tông sẽ ngay lập tức bị biến dạng 
thành những hình thức mê tín dị đoan, không phù 
hợp với tỉnh thần chân chánh của đạo Phật, không 
đưa đến sự giải thoát rốt ráo cho thân tâm của người 
tu tập, và vì thế mà nó tất yếu sẽ bị khai trừ ra khỏi 


ngôi nhà Phật giáo. 


THIÊN TÔNG 103 


9 
THIÊN TÔNG 


#4 
(Zen-shu) 


Khai tổ: Tù đức Phật Thích-ca Mâu-ni truyền 
đến Tổ Bồ-đề Đạt-ma là 28 đồi. 

Tổ Bồ-đề Đạt-ma truyền sang Trung Hoa 
vào thế kỷ 6. Tổ Huệ Năng khai sáng dòng 
thiền Nam tông vào thế kỷ 7. 

Vinh Tây (Rinzal)) truyền tông Lâm Tế 
sang Nhật Bản vào thế kỷ 12. Đạo Nguyên 
(Dõgen) truyền tông Tào Động sang Nhật 
vào thế kỷ 13. 

Giáo lý căn bản: Tổ Bồ-đề Đạt-ma truyền kinh 
Lăng-già, Tổ Huệ Năng giảng kinh im 
cang. Từ sau Tổ Huệ Năng, lấy bộ Pháp 
Bảo Đàn Kinh làm cương yếu. 

Tông chỉ. Không lập thành văn tự giáo nghĩa, 
chỉ thắng vào tâm người, thấy tánh thành 
Phật. 


LỊCH SỬ 


A. Lịch sử Thiền tông Ấn Độ: Thiền tông xem 
đức Phật Thích-ca Mâu-nï là vị khai tổ, khác với hầu 


104 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


hết các tông phái khác đều có một vị tổ sư khai sáng, 
vận dụng một phần giáo lý nào đó trong kinh Phật 
để sáng lập thành tông phái của mình. Sở dĩ như vậy 
là vì Thiền tông không xem trọng sự truyền thừa 
qua giáo nghĩa, kinh văn, mà chỉ chấp nhận “dĩ tâm 
truyền tâm”, nghĩa là phải có sự truyền trao trực tiếp 
giữa bậc thầy và đệ tử. 


Một hôm, đức Phật ở núi Ky-xà-qguật(Grdhrakiia), 
cầm một cành hoa đưa lên giữa chúng hội và không nói 
gì cả. Đại chúng đều ngơ ngác, phân vân không hiểu, 
chỉ duy nhất có ngài Ma-ha Ca-diếp (Mahakasyapa) 
mim miệng cười. Khi ấy, đức Phật dạy: “Ta có Chánh 
pháp nhãn tạng, diệu tâm Niếf-bàn, nay truyền lại 
cho Ma-ha Ca-diếp.” Từ đó, ngài Ca-diếp nhận lãnh 
truyền thừa, trở thành tổ thứ nhất của Thiền tông Ấn 
Độ. 


Sau ngài Ca-diếp truyền đến tổ thứ hai là Tôn 
giả A-nan (inanda), tổ thứ ba là Tôn giả Thương- 
na Hòa-tu (Sãnavasin), tổ thứ tư là Tôn giả Ưu-ba- 
cúc-đa (Dpagupta), tổ thứ năm là Tôn giả Đề-đa-ca 
(Dhïtika), tổ thứ sáu là Tôn giả Di-già-ca (Miúaka), tổ 
thứ bảy là Tôn giả Bà-tu-mật-đa (Vasumitra), tổ thứ 
tám là Tôn giả Phật-đà Nan-đề (Buddhanand)), tổ 
thứ chín là Tôn giả Phật-đà Mật-đa (Buddhamitra), 


THIỀN TÔNG 105 


tổ thứ mười là Tôn giả Hiếp (Paréva),! tổ thứ mười một 
là Tôn giả Phú-na Dạ-xa (Punayasa), tổ thứ mười hai 
là Đại sĩ Mã Minh (Aývaghosa), tổ thứ mười ba là Tôn 
giả Ca-ty Ma-la (KapImala), tổ thứ mười bốn là Đại sĩ 
Long Thụ (Nãgãr7una), tổ thứ mười lăm là Tôn giả Ca- 
na-đề-bà (Kanadeva), tổ thứ mười sáu là Tôn giả La- 
hâu-]la-đa (Rahulabhadra), tổ thứ mười bảy là Tôn giả 
Tăng-già Nan-đề (Samghanand)), tổ thứ mười tám là 
Tôn giả Già-da Xá-đa (Samghayathata), tổ thứ mười 
chín là Tôn giả Cưu-ma-la-đa (umaraläta), tổ thứ 
hai mươi là Tôn giả Xà-da-đa (Šayata), tổ thứ hai mươi 
mốt là Tôn giả Bà-tu Bàn-đầu (Vasubandhu),? tổ thứ 
hai mươi hai là Tôn giả Ma-nô-]la (Manorata), tổ thứ 
hai mươi ba là Tôn giả Hạc-lặc-na (Haklenayasa), tổ 
thứ hai mươi bốn là Tôn giả Sư Tử (Sữnhabodh)),3 tổ 
thứ hai mươi lăm là Tôn giả Bà-xá Tư-đa (Baýag1ta), 
tổ thứ hai mươi sáu là Tôn giả Bất-như Mật-đa 
(Punyamitra), tổ thứ hai mươi bảy là Tôn giả Bát-nhã 
Đa-la (Prajñãdhara), tổ thứ hai mươi tám là Tôn giả 
Bồ-đề Đạt-ma (Bodhidharma).* 


thiếp Tôn giả (2# 3#) cũng có tên là Bà-lật Thấp-bà (3 # 3# 3š ) 

?Tức Bồ Tát Thế Thân, cũng gọi là Thiên Thân. 

3Cũng có tên là Sư Tử Bồ-dề (?-Ÿ 4#). 

*rổ Bồ-đề Đạt-ma sang Trung Hoa truyền bá Thiển tông đầu tiên nên là 
Sơ tổ của Thiền Trung Hoa. Theo đó mà truyền thừa thì ngài Huệ Năng 
là tổ thứ sáu. 


106 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


B. Thiền tông truyền sang Trung Hoa: Tổ sư 
thứ 28 của Thiền Tông Ấn Độ sang Trung Hoa vào 
khoảng năm 520. Ngài là một vị hoàng tử thứ ba, cũng 
là con út của vua Hương Chí nước Ca-xĩ' ở miền Nam 
Ấn Độ. Ngài vâng theo di ngôn của thầy là Tổ Bát- 
nhã Đa-la, theo đường biển sang Trung Hoa để truyền 
pháp. Khi ngài đến Quảng Đông vào ngày 21 tháng 9 
năm 520, vua Võ Đế nhà Lương rất cung kính, thân 
hành ra đón ngài từ xa. Nhưng vua không có căn khí 
Đại thừa, sau khi tiếp xúc với ngài lại chẳng học hỏi 
được gì. Ngài liền bỏ đi lên Tung sơn, vào một hang 
động vắng vẻ mà ngồi yên lặng đến chín năm. Người 
đời không hiểu, gọi ngài là “Thầy Bà-1a-môn ngồi nhìn 
vách”. Đây chính là động Thiếu Thất, sau này được 
lấy làm tên gọi cho sách Thiếu Thất lục môn, ghi chép 
những lời dạy của ngài về Thiền học. 


Bấy giờ có một vị tăng tên Thần Quang, là người 
học rộng biết nhiều, trí tuệ sâu rộng. Nghe chuyện Tổ 
sư ngồi ngó vách, Thần Quang biết là bậc siêu phàm, 
liền tìm đến ra mắt. 

Thần Quang đến nơi, lễ bái nhiều lần, Tổ vẫn lặng 
thinh ngồi ngó vách, không để ý gì đến. Thần Quang 
Tiếng Phạn là Kaci 


*Bích quán bà-la-môn. Người ta gọi như vậy vì nghĩ rằng sự tu tập như 
ngài không thuộc về đạo Phật, hẳn là theo đạo Bà-la-môn. 


THIÊN TÔNG 107 


tự nghĩ: “Người xưa cầu đạo không tiếc thân mạng. 
Nay ta phải tỏ lòng thành mới mong được hỏi đạo.” 
Thần Quang liền đứng trước cửa động suốt đêm không 
ngủ. Khi ấy trời giá lạnh, đến sáng tuyết rơi phủ đầy 
người, ngập lên quá đầu gối mà Thần Quang vẫn đứng 
yên chắp tay hướng về phía Tổ sư, nét mặt không hề 
thay đổi. 

Tổ sư biết người thật lòng cầu đạo, liền quay ra hỏi: 

“Ngươi đứng suốt đêm trong tuyết lạnh, trong lòng 
muốn cầu chuyện gì chăng?” 

“Đệ tử muốn cầu diệu đạo.” 

Tổ sư nói: “Diệu đạo của chư Phật phải trải qua rất 
nhiều khó khăn mới mong cầu được. Nay ngươi chỉ 
qua một đêm chịu lạnh mà muốn được diệu đạo hay 
sao?” 

Thần Quang biết mình đã gặp được bậc chân truyền, 
quyết lòng cầu đạo, liền tự tay dùng dao bén cắt đứt 
cánh tay trái mà dâng lên trước mặt Tổ sư. 

Tổ Bồ-đề Đạt-ma dạy rằng: 

“Chư Phật cầu đạo đều vì pháp quên mình. Nay 
ngươi tự chặt tay cầu đạo, cũng có thể nói là có thành 
ý. Lòng ngươi có chỗ nào muốn hỏi, cứ hỏi đi.” 

Thần Quang thưa: “Tâm con chưa an, xin thầy 
truyền cho pháp an tâm.” 


108 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Tổ sư nói: “Ngươi hãy đưa tâm đây, ta sẽ an tâm 
cho.” 


Thần Quang 1m lặng một lát rồi thưa: “Con tìm tâm 
không thể được.” 


ˆ F ^ ` À»* La 
Tổ nói: “Ta an tâm cho ngươi rồi đó.” 


Thần Quang nghe xong đại ngộ. Tổ sư liền đổi tên 
cho là Huệ Khả. Về sau, Tổ Bồ-đề Đạt-ma truyền y 
bát cho Huệ Khả. Ngài là vị Sơ tổ truyền Thiền tông 
đến Trung Hoa, nên Huệ Khả nối tiếp theo ngài mà 
làm Nhị tổ. 


Các đời tổ sư tiếp theo là Tam tổ Tăng Xán, Tứ tổ 
Đạo Tín, Ngũ tổ Hoằng Nhẫn, Lục tổ Huệ Năng. 


Từ ngài Huệ Năng trỏ về sau, Thiền tông chia ra 
làm hai phái thiền Nam tông và Bắc tông. Nam tông 
chủ trương pháp thiền Đốn ngộ, do ngài Huệ Năng 
khởi xướng. Bắc tông theo pháp thiển Tiệm ngộ, do 
Đại sư Thần Tú dẫn dắt. Đại sư Thần Tú cũng là một 
vị cao đồ của Ngũ tổ Hoằng Nhẫn, đã từng được Ngũ 
tổ giao cho làm Giáo thọ, phụ trách giảng dạy cho cả 
hàng ngàn môn đồ khác. 


Thiền Nam tông do ngài Huệ Năng truyền lại sau 
này hình thành nên năm phái lớn gọi là Ngũ gia, gồm 
có các tông Lâm Tế, Quy Ngưõng, Tào Động, Vân Môn 


THIỀN TÔNG 109 


và Pháp Nhãn. Về sau, tông Lâm Tế lại sản sinh thêm 
hai ch phái nữa là Hoàng Long và Dương Kỳ, hợp cả 
thảy thành bảy tông, gọi là Thất tông. Vì thế, nói đến 
Thiền Trung Hoa, người ta thường dùng cụm từ “Ngũ 
gia Thất tông” là để chỉ chung tất cả những tông phái 
này. 


C. Nam Năng Bắc Tú: Thiền tông truyền từ Tổ 
Bồ-đề Đạt-ma đến Ngũ tổ Hoằng Nhẫn vẫn chỉ là một 
nguồn mạch duy nhất. Tuy nhiên, trong số các môn 
đồ của ngài có sự khác biệt lớn lao về kiến giải, và do 
đó dẫn đến phương pháp tu tập cũng khác nhau. Điều 
này lần đầu tiên bộc lộ khi hai vị Huệ Năng và Thần 
Tú cùng trình lên Ngũ tổ hai bài kệ để bày tỏ kiến giải 
của mình. 

Bài kệ của Đại sư Thần Tú như sau: 
ch + 
x2 HỊ › 
n\š sân BH đổ cết o 
tỷ tỷ 34 › 
2) ]È ®: J3. 


Thân thị bồ-đề thụ, 
Tâm như mìinh kính đài. 
Thời thời cần phất thức, 
Vật sử nhạ trần ai. 


110 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Tạm dịch: 
Thân là cây bồ-để, 
Tâm như đài gương sáng. 
Thường siêng lau, siêng rửa, 
Chó để bám bụi nhơ. 


Qua bài kệ trên, Đại sư Thần Tú cho rằng bản tánh 
giác ngộ vốn sẵn có nơi mỗi con người, nhưng £ự nó 
không thể hiển bày nếu không có sự chuyên cần tu 
tập. Do đó, ngài đã so sánh tâm như một tấm gương 
sáng, nhưng nếu muốn phản chiếu được hình ảnh thì 
cần phải được thường xuyên lau chùi, làm sạch. Nếu 
không được vậy, cho dù là gương sáng cũng không thể 
hiển bày, phát huy tính chất của nó, bởi vì những lớp 
bụi nhơ sẽ bám đầy trên bề mặt và làm cho tấm gương 
ấy không còn có khả năng phản chiếu hình ảnh! Sự 
“lau chùi thường xuyên” ấy chính là chỗ công phu tu 
tập của người tu thiền. 


Bài kệ của ngài Huệ Năng được viết sau khi ngài 
đã đọc bài kệ của Thần Tú, và thực ra không phải là 
một bài kệ độc lập mà chỉ mang tính chất đối đáp, 
nhằm nêu lên những khác biệt về kiến giải của ngài so 
với Đại sư Thần Tú. Toàn văn bài kệ như sau: 


Trúc À-ất ĐỊ › 
BH $š 7R 3È  . 


THIÊN TÔNG 111 


†ị đệ & Bồ3Ê . 


Bồ-đề bản vô thụ, 
Minh kính diệc phi đài. 
Bản lai vô nhất vật, 
Hà xứ nhạ trần ai? 


Tạm dịch: 


Bồ-đề vốn chẳng phải cây, 
Gương sáng cũng chẳng phải đài. 
Xưa nay vốn không một vật, 

Chỗ nào bám được bụi nhơ? 


Qua bài kệ này, ngài Huệ Năng đã trình bày một 
cách hiểu hoàn toàn khác biệt so với ngài Thần Tú. 
Ngài cho rằng bản tánh giác ngộ tuy không được hiển 
lộ nhưng cũng chưa từng bị che mờ bởi ngoại duyên 
trần cảnh. Quan điểm này không chỉ khác với ngài 
Thần Tú mà cũng là khác hẳn với giáo lý của tất cả các 
tông phái khác đương thời. Ngài Huệ Năng cho rằng 
sự trực nhận chân lý, hay sự giác ngộ là một quá trình 
được diễn ra độc lập và tức thời, chỉ cần người tu tập 
biết nhìn thẳng vào tự tâm, từ bỏ mọi kiến chấp sai 
lệch, thì có thể ngay tức thời giác ngộ, không liên quan 
gì đến những “bụi trần” che phủ kia. Giáo pháp “đốn 


112 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


ngổ ' này là cực kỳ siêu việt và không phải a1 cũng có 
khả năng tiếp nhận được ngay. Vì thế, ngài Thần Tú 
qua cuộc trao đổi này vẫn giữ nguyên quan điểm của 
mình. 


Ngũ tổ Hoằng Nhẫn đã nhận ra ngay sự khác biệt 
giữa quan điểm của hai người học trò mình về phương 
pháp tu tập. Vì thế, ngài lập tức truyền y bát cho Huệ 
Năng làm tổ thứ sáu và dạy phải lánh về phương Ñam 
một thời gian. Điều này cho thấy ngài tán thành với 
cách hiểu của Huệ Năng, và cũng biết là giáo pháp 
“đốn ngổ chưa thể được tiếp nhận ngay mà cần có một 
thời gian chờ đợi. 


Qua việc này, sự phân biệt giữa hai phái thiền 
Nam tông và Bắc tông bắt đầu hình thành. Sau đó, 
Đại sư Thần Tú trỏ thành một vị quốc sư, giáo hóa 
rất nhiều đồ chúng ở phương Bắc và vẫn luôn trung 
thành với phương pháp “tiệm tư” của mình, luôn dạy 
người phải tinh cần tu tập, “thường xuyên lau rửa” để 
giữ tâm sáng suốt, mỗi ngày càng đến gần hơn với sự 
giác ngộ. 

Ngược lại, ngài Huệ Năng lưu lạc về phương Nam, 
ấn cư hơn 1ð năm, sau đó mới bắt đầu hoằng truyền 
giáo pháp “đốn ngổ”. Ngài dạy rằng điều cốt yếu nhất 
của người tu thiền là phải trực nhận được thực tại 
vốn chưa từng sinh diệt. Vì chưa từng sinh diệt nên 


THIÊN TÔNG 113 


trong thực tại ấy “xưa nay vốn không một vật”, không 
cần thiết phải quay quắt trong đó mà tìm cầu sự giải 
thoát. Chỉ cần trực nhận được thể tánh chân thật của 
chính mình và vạn vật, hay là tánh Phật, thì tự nhiên 
sẽ không còn bị hết thảy những ngoại duyên trần cảnh 
trói buộc được nữa. Ngài gọi sự giải thoát tức thời hay 
“đốn ngỡ” này là “kiến tánh thành Phật. 


Người đời sau gọi sự phân chia Thiền tông thành 
hai phái như vậy là Nam Năng, Bắc Tú. Nghĩa là 
phương Nam do ngài Huệ Năng giáo hóa, và phương 
Bắc là nơi ngài Thần Tú dạy dỗ. 


D. Thiền tông truyền sang Nhật Bản: Năm 
1191, ngài Vĩnh Tây lần đầu tiên truyền phái thiền 
Lâm Tế sang Nhật Bản, được gọi với tên là Jinzai. 


Ngài Vĩnh Tây là người Nhật, tên trong tiếng 
Nhật là sai, cũng đọc là Yösai, người Trung Hoa đọc 
là Vĩnh Tây (3#). Ngài sinh năm 1141 và mất năm 
1215, chính là người sáng lập tông liinzai, tức là tông 
Lâm tế (Eä 3ï) ö Nhật Bản. 


Ngài sinh trong một gia đình theo Thần đạo, nhưng 
bắt đầu học Phật pháp từ nhỏ, chủ yếu là giáo lý của 
tông Thiên Thai ỏ núi Tỉ-duệ. Tại đây, ngài thất vọng 
vì sự thiếu trung thực của một số vị tăng đứng đầu, 
nên tìm cách sang Trung Hoa để tìm học giáo lý chân 


114 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


thật. Ngài ở Trung Hoa không đầy một năm, nhưng 
có ấn tượng rất mạnh với những gì học được, và trở 
về núi Tỉ-duệ mang theo rất nhiều kinh văn của tông 
Thiên Thai. 

Sau đó, ngài đến Kyushu để tu tập và giảng dạy, 
rồi lại có dịp sang Trung Hoa lần nữa vào năm 1187. 
Lần này, ngài có dự tính sẽ đi xa hơn sang Ấn Độ, 
nhưng không thành công vì gặp những cần trở về mặt 
chính trị. Trong chuyến đi lần này, ngài đã gặp được 
Hư Am Hoài Sưởng (/Š !Š-}Š #), một thiền sư của chỉ 
phái Hoàng Long (Ÿ äÉ) thuộc dòng thiền Lâm Tế, và 
đã theo học với vị này. 


Đau đó 4 năm, vào năm 1191, sau khi nhận được 
sự ấn khả của Hoài Sưởng, ngài trở về Nhật Bản và 
thành lập thiền viện đầu tiên tại Nhật là chùa Thánh 
Phúc (# 3ã T). Ngài có thể tiếp tục hoạt động ở vùng 
Kyushu, nhưng do điều kiện an ninh không chắc chắn 
ở vùng núi T-duệ, nên ngài bị ngăn không cho đến 
giảng dạy ở thủ đô. Để đáp lại sự ngăn cấm này, ngài 
đi đến Kamakura (Liêm Thương) và xây dựng chùa 
Kenninÿ7i (Kiến Nhân tự) ở Kyoto. 

Ngài mất năm 1215, sau khi đã hoàn tất việc 


xây dựng thêm một tự viện nữa là chùa Thọ Phúc 
(Jufukuj)) ö Kamakura. 


THIÊN TÔNG 115 


Ngài cũng là người đầu tiên đã đưa việc trồng và 
sử dụng cây chè (trà) vào Nhật Bản, đã viết một cuốn 
sách về chủ đề này, trong đó có đề cập đến những tính 
năng có lợi về mặt y học của loại thức uống này. Một 
số tác phẩm khác của ngài là Bodaishinron köketsu 
(Bồ-đề tâm luận khẩu quyết, Ñõzengokoku ron 
(Hưng thiền hộ quốc luận), Shukke daikõö (Xuất gia 
đại cương), và còn có một số tác phẩm khác viết về 
tông Thiên Thai và Mật tông. 


Một vị tăng sĩ người Nhật khác là Đạo Nguyên đã 
truyền phái thiền Tào Động sang Nhật Bản vào năm 
1551, 


Ngài Đạo Nguyên tên tiếng Nhật là Dõgen, người 
Trung Hoa đọc là Đạo Nguyên (Š 7L). Ngài sinh năm 
1200 và mất năm 1253, là người sáng lập tông Sôfo, 
tức là tông Tào Động ỏ Nhật Bản. 


Ngài sinh trong một gia đình quý tộc nhưng mồ côi 
cha mẹ từ thuở nhỏ, đến núi 77-duệ để xin học đạo từ 
năm 13 tuổi và ở đó khoảng 2 năm. Sau khi theo học 
với ngài Køin (Công Dận) ở chùa Miidera (Tam Tỉnh 
tự) một thời gian, ngài tìm đến chùa Kennin7i (Kiến 
Nhân tự) và có dịp theo học với ngài È1sa! (Vĩnh Tây), 
Tổ khai sáng tông Rinzai (Lâm Tế). 


116 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Sau khi thầy là Vĩnh Tây mất, ngài sang Trung 
Hoa cùng với truyền nhân của ngài Vĩnh Tây là Myözen 
(Minh Toàn). Tại đây, ngài tiếp xúc với nhiều dòng 
thiền có ảnh hưởng tại Trung Hoa, trong đó có cả ngài 
Đại Huệ (XÃ). Tuy nhiên, sự đạt ngộ của ngài chỉ 
đến sau khi được gặp một thiền sư của tông Tào Động 
là ngài Như Tịnh (34#‡#) ở núi Thiên Đồng (K # 1h). 

Năm 1227, ngài Đạo Nguyên trở về Nhật và bắt 
đầu truyền dạy giáo lý tông Tào Động tại Kenninji, 
và sau đó chuyển đến Fukakusa, nơi ngài dựng lên 
chùa K2sh2øjT (Hưng Thánh tự). Tại đây, ngài dành 
10 năm để viết ra rất nhiều tác phẩm, trong đó quan 
trọng nhất là bộ sách Shøbögenzö (Chánh pháp nhãn 
tạng). 


Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn quan trọng cuối 
cùng trong đời ngài, khi ngài chuyển đến những ngọn 
núi ở vùng Echizen và lập một trung tâm thiền viện, 
tránh xa tất cả những ảnh hưởng thế tục của vùng đô 
thị. Thiền viện mới này ban đầu gọi là chùa Daibutsu7i 
(Đại Phật tự), sau đó đổi tên thành chùa E/he7¡ (Vĩnh 
Bình tự), vẫn còn tồn tại mãi đến ngày nay. 

Ngoài bộ Chánh pháp nhãn tạng (95 quyển), ngài 
còn biên soạn rất nhiều tác phẩm có ảnh hưởng khác 
như Fukanzazengi (Phổ khuyến tọa thiển, 1 quyền), 


THIÊN TÔNG 117 


Eiheishingi (Vĩnh Bình thanh quy, 2 quyển), và 
Gakudö yöshin shữ (Học đạo dụng tâm tập, 1 quyền). 


Năm 1655, phái thiền thứ ba là tông Hoàng Bá được 
truyền sang Nhật do một thiền sư người Trung Hoa. 
Phái thiền này được gọi tên theo tiếng Nhật là Øbaku, 
tức là tông Hoàng Bá (3# 5š 2), đặc biệt duy trì những 
tính cách nổi bật của thiển Trung Hoa. 


HỌC THUYẾT 

Nói một cách chính xác theo nghĩa hẹp của từ thì 
Thiền tông không có và cũng không chấp nhận một 
học thuyết nào, vì mọi sự biểu hiện bằng hình thức 
văn tự đều có thể trở thành sự chướng ngại cho người 
tu tập. Tuy nhiên, nhìn từ một góc độ mở rộng hơn thì 
quan điểm “bất lập văn tự” này của Thiển tông cũng 
có thể xem là một kiểu học thuyết đặc thù của tông 
phái này. 

Hiểu theo cách này thì học thuyết của Thiển tông 
chính là biết vận dụng mọi học thuyết chỉ như phương 
tiện giúp cho sự tu tập để đạt đến giác ngộ, và người 
tu luôn ghi nhớ không được vướng mắc vào những 
phương tiện ấy. 

Khi tổ Bồ-đề Đạt-ma vượt biển sang Trung Hoa 
để khai sáng Thiển tông, ngài có mang theo bộ kinh 
Lăng-già và sau truyền lại cho Nhị tổ Huệ Khả. Lục tổ 


118 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Huệ Năng thì đạt ngộ khi được nghe kinh Kim cang. 
Vì thế, Thiển tông thường nhắc đến hai bộ kinh này 
như là nền tảng của Thiền học. Từ những giáo lý nền 
tảng đó, kết hợp với kinh nghiệm chứng ngộ của các vị 
tổ sư, rất nhiều bộ sách đã được viết ra và lưu truyền 
trong nhà thiền, nhằm giúp người học thiền có thể 
nắm hiểu được tông chỉ và phương pháp tu tập. Trong 
số đó, có hai quyển thường được xem là quan trọng 
nhất. Thứ nhất là quyển Thiếu Thất lục môn! ghi lại 
những lời dạy của Tổ Bồ-đề Đạt-ma. Thứ hai là quyển 
Pháp Bảo Đàn FEinh, ghi lại những lời dạy của Lục tổ 
Huệ Năng. Ngoài ra, còn có rất nhiều bộ ngữ lục như 
Bích nham lục, Vô môn quan... ghi lại những lời kệ 
tụng và bình chú của các vị thiền sư, thường được xem 
như những gợi ý rất quan trọng cho người tu thiền, 
giúp họ có thể dễ dàng hơn trong việc đạt đến sự giác 
ngộ. 


Tuy nhiên, học thuyết quan trọng nhất của Thiền 
tông vẫn là tập trung vào sự tự tu tự chứng, không 
chấp nhận bất cứ một sự khuyên dạy hay dẫn dắt nào 
của người khác, cho dù người đó là một bậc thầy! Tất 
cả đều chỉ có thể được xem như những lời gợi ý, và sự 
tu tập để đạt đến giác ngộ phải là do chính mỗi người 
tự tìm thấy và hành trì. 


Xem Thiếu Thất lục môn, bản dịch và chú giải của Nguyễn Minh Tiến, 
NXB Tôn giáo. 


TỊNH ĐỘ TÔNG 119 


10 
TỊNH ĐỘ TÔNG 


l# + 
(Zodo-shu) 


Khai tổ: Ngài Đạo Xước vào thế kỷ 6, ngài Thiện 
Đạo vào thế kỷ 7. 
Nguyên Không Đại sư (Hõnen, tức Pháp 
Nhiên Thượng nhân) truyền sang Nhật 
vào thế kỷ 12. 


Giáo lý căn bản: Kinh A-di-đà (Sukhavati- 
vyuha-sutra), kinh Vô Lượng Thọ 
(Sukha-vatIvynha-sutra), kinh Quán Vô 
Lượng Thọ (Am1tãayur-dhyana-sữtra), và 
bộ Vãng sinh Tịnh độ luận của Bồ Tát Thế 
Thân. 


Tông chỉ: Nhờ sự nhất tâm khi niệm danh hiệu 
đức Phật A-d¡-đà và tha lực tiếp dẫn của 
đức Phật, người niệm Phật khi lâm chung 
sẽ được vãng sinh về cõi Cực lạc phương 
Tây, nhờ đó có thể dễ dàng tiếp tục tiến tu 
cho đến khi đạt được sự giải thoát rốt ráo. 


120 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


LỊCH SỬ 


A. Lược sử: Những kinh sách thuộc về giáo lý của 
Tịnh độ tông đã được chuyển dịch sang Hán văn từ rất 
sớm. Vào năm 185, một tăng sĩ người Ấn Độ là Khang 
Tăng Khải (Samghavarman) đã đến Trung Hoa và 
dịch kinh Vô Lượng Thọ (SukhavatIvynha-sutra), 2 
quyển. Đây là một trong ba bộ kinh căn bản của Tịnh 
độ tông. 


Đến năm 401, ngài Cưu-ma-la-thập (umarajrva) 
đến Trung Hoa và sau đó tiến hành việc dịch kinh 
điển sang Hán văn kể từ năm 403. Trong số các kinh 
ngài dịch, có kinh A-di-đà (Sukhavat1-vyuha-sutra), 
sau cũng trở thành kinh căn bản của Tịnh độ tông. 


Khoảng năm 424 thì có một vị tăng sĩ Ấn Độ khác là 
ngài Cương-lương-gia-xá (Ealayasa) đến Trung Hoa. 
VỊ này đã dịch sang Hán văn kinh Quán Vô Lượng 
Thọ (Amitayur-dhyaãna-sutra), bộ kinh căn bản thứ 
ba của Tịnh độ tông. 


Như vậy, cho đến đầu thế kỷ ð thì tại Trung Hoa 
đã có đủ bản dịch Hán văn 3 bộ kinh căn bản của 
Tịnh độ tông. Tuy nhiên, phải đợi đến ngài Đạo Xước 
(562-645) thì niềm tin vào thuyết Tịnh độ mới bắt đầu 
phát triển. Rồi sự phát triển này được củng cố và hoàn 
chỉnh bởi ngài Thiện Đạo (613-681) mới trở thành một 


TỊNH ĐỘ TÔNG 121 


tông phái độc lập. Vì thế, người ta thường xem ngài 
Thiện Đạo như là vị tổ sư khai sáng Tịnh độ tông. 
Ngài có soạn bộ Quán Vô Lượng Thọ Phật kinh só, chỉ 
rõ những quan điểm sai lầm xưa nay về thuyết Tịnh 
độ, đồng thời giảng rõ những ý nghĩa chân chánh, 
khuyến khích người tu Tịnh độ. 


Tiếp theo sau đó, tông này liên tục được truyền nối 
cho đến ngài Thiếu Khang, người đã thành lập Tịnh 
độ Đạo tràng ö Mục Châu, thuộc tỉnh Triết Giang và 
làm cho Tịnh độ tông trỏ nên rất hưng thịnh. Ngài 
Thiếu Khang có trước tác bộ Tịnh độ quần nghi luận, 
giảng rõ những chỗ tỉnh yếu trong giáo pháp Tĩnh độ. 
Ngài mất năm 805 nhưng không rõ đã sinh vào năm 


nào. 


Tịnh độ tông phát triển rất nhanh chóng và lan 
rộng ra khắp nơi. Tuy nhiên, cũng chính vì sự phát 
triển lan rộng này mà đến sau thế kỷ 9 thì Tịnh độ 
tông hầu như không còn tồn tại như một tông phái độc 
lập nữa, mà đã thâm nhập, hòa trộn vào những tông 
phái khác. Đặc biệt là chủ trương Thiển tịnh song tu 
vẫn còn được thịnh hành cho đến tận ngày nay. 


B. Tịnh độ tông truyền sang Nhật Bản: Tịnh 
độ tông lần đầu tiên được truyền sang Nhật Bản bởi 
một vị tăng sĩ người Nhật tên là Jyonin, từ trước năm 


122 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


1124. Khi ấy, tông này lấy tên Yuzu Nembutsu. Ngài 
lầyonin tự mình nêu gương niệm Phật mỗi ngày đến 
hơn 60.000 lần, và khuyến khích mọi người làm theo. 
Tuy nhiên, khi ấy phần giáo lý của Tịnh độ tông chưa 
được truyền rộng rãi ở Nhật, và số môn đồ tin theo 
ngài chưa được đông đảo lắm. 


Người tiếp theo sau đó truyền bá Tịnh độ tông ở 
Nhật là ngài Nguyên Không, và chính ngài mới thật 
sự sáng lập được một Tịnh độ tông với số môn đồ rất 
đông. Ngài còn được tôn xưng một số danh hiệu khác 
như Pháp Nhiên Thượng nhân, Cát Thủy Đại sư, Cát 
Thủy Thánh nhân và Hắc Cốc Thượng nhân. 


Đại sư tên tiếng Nhật là Hönen, nhưng người 
Trung Hoa thường biết ngài hơn với tên gọi Nguyên 
Không. Ngài sinh ngày 7 tháng 4 năm 1133 trong một 
gia đình quan chức ở tỉnh Mimasaka. NÑăm ngài vừa 
lên 8 tuổi (1141) thì cha ngài đã bị kẻ cướp giết hại. 
Trước khi chết ông có để lại lời di ngôn khuyên ngài 
xuất gia học đạo. Ngay năm sau đó, ngài xuống tóc 
xuất gia với ngài Quán Giác ở một ngôi chùa trong 
cùng tỉnh. 

Năm 15 tuổi, ngài lên núi Tỉ-duệ theo các ngài 
Nguyên Quang, Hoàng Viên học tập giáo lý Thiên Thai 
tông. Tháng 9 năm 1151, ngài rời chỗ Hoàng Viên, đến 


TỊNH ĐỘ TÔNG 123 


Hắc Cốc tham học với ngài Duệ Không. Sau đó, ngài 
tiếp tục tham học với nhiều bậc danh sư đương thời, 
tỉnh thông giáo lý của hết thảy các tông phái. Chẳng 
hạn, ngài đến chùa Hưng Phước học với ngài Tạng 
Tuấn, bậc thầy của Pháp tướng tông; đến chùa Đề Hồ 
học với Khoan Nhã, là bậc danh sư của Tam luận tông, 
đến Trung Xuyên học với ngài Thật Phạm thuộc Chân 
ngôn tông; đến chùa Nhân Hòa học với ngài Khánh 
Nhã, bậc thầy của Hoa nghiêm tông... 


Nhưng đến năm 1175 ngài mới có dịp đọc qua 
những trước tác của ngài Thiện Đạo, người đã khai 
sáng Tĩnh độ tông ỏ Trung Hoa. Ngài rất tâm đắc với 
những gì được ngài Thiện Đạo giảng giải, và kết luận 
rằng giáo lý Tĩnh độ tông là thích hợp nhất trong thời 
kỳ mạt pháp, khi mà căn lành của con người đã sa sút, 
trí tuệ cạn cợt. 

Từ đó ngài liền dời đến ở núi Cát Thủy, hoằng 
truyền giáo lý Tịnh độ, hết lòng khuyên người niệm 
Phật cầu vãng sinh. Công cuộc hoằng pháp của ngài 
đã nhanh chóng thiết lập được nền móng vững chắc 
cho Tịnh độ tông tại Nhật Bản. Về sau, hoàng hậu 
đương triều có thỉnh ngài vào cung truyền giới. 


Cách truyền pháp của ngài phá bỏ truyền thống 
phân biệt gia1 cấp đã có từ xa xưa trong xã hội. Đối với 


124 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


người đến cầu đạo, ngài không phân biệt giàu, nghèo, 
sang, hèn, hết thảy đều đối xử như nhau, đều khuyên 
họ cùng tham gia việc niệm Phật và đoan chắc là chỉ 
cần hết lòng niệm Phật thì bất cứ ai cũng sẽ được vãng 
sinh về cõi Phật. Nhờ vậy, pháp môn niệm Phật của 
ngài không bao lâu đã lan rộng trong khắp mọi tầng 
lớp xã hội. Tịnh độ tông trỏ nên cực kỳ hưng thịnh. 


Sự hưng thịnh của Tịnh độ tông cũng không khỏi 
khơi dậy lòng ganh ghét của một số kẻ xấu. Bọn chúng 
dâng sớ tấu lên triều đình, nói rằng Tịnh độ tông dạy 
người hủy báng giới luật, cần phải bị cấm chỉ không 
cho hoạt động. Khi ấy lại có hai môn đồ của ngài là An 
Lạc và Trụ Liên cùng sáng lập Biệt Thời Niệm Phật 
Hội ö Lộc Cốc, có người cung nữ của thượng hoàng gặp 
việc ức chế, chán lìa trần thế, tự tìm đến Biệt Thời 
Niệm Phật Hội xuống tóc xuất gia. Những kẻ ganh 
ghét ngài nhân dịp đó liền sàm tấu lên thượng hoàng 
rằng môn đồ của Pháp Nhiên khuyến dụ cung nữ xuất 
gia. Thượng hoàng nổi giận, hạ lệnh xử An Lạc và Trụ 
Liên tội chết, và đày Pháp Nhiên ra một vùng biên 
giới, nay thuộc huyện Cao T1. 

Khi ấy là vào tháng 2 năm 1207, ngài đã được 74 
tuổi nhưng vẫn nói với môn đồ rằng đây là một cơ hội 


tốt để truyền đạo ở những vùng hoang vu nơi biên giới. 


TỊNH ĐỘ TÔNG 125 


Ngài chịu lưu đày qua 10 tháng thì có lệnh xá miễn 
vào tháng 12 cùng năm ấy, nhưng không cho phép 
ngài về kinh. Ngài liền đến ở chùa Thắng Vĩ thuộc phủ 
Đại Phản, tiếp tục truyền dạy pháp môn niệm Phật. 


Năm 1211, triều đình ban lệnh ân xá, cho phép 
ngài về kinh đô. Ngài đến ở một thiền phòng ở núi Đại 
Cốc. Sang năm sau, vào ngày 25 tháng giêng, ngài 
nằm ngay ngắn quay đầu về phương bắc, mặt hướng 
về phương tây, niệm danh hiệu Phật A-di-đà rồi an 
nhiên thị tịch, thọ 79 tuổi. 


Sau đó, thiên hoàng Nhật Bản truy phong cho ngài 
các danh hiệu như Viên Quang Đại sư, Đông Tiệm Đại 
sư, Huệ Thành Đại sư, Hoằng Giác Đại sư, và Từ Giáo 
Đại sư. 


HỌC THUYẾT 
A. Học thuyết: Thuyết niệm Phật vãng sinh được 


giảng rõ trong các bộ kinh căn bản của Tịnh độ tông. 
Theo thuyết này, chúng sinh dù tạo nhiều ác nghiệp, 
chỉ cần có đủ niềm tin vào đức Phật A-di-đà, hết lòng 
xưng niệm danh hiệu của ngài thì đều có thể được 
vãng sinh về thế giới của ngài, tức là cõi Tây phương 
Tịnh độ, hay cõ1 Cực lạc. 

Cơ sở của niềm tin này là 48 lời đại nguyện của đức 
Phật A-di-đà từ khi ngài còn hành đạo Bồ Tát. Theo 


126 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


đó, khi ngài thành Phật, nếu có bất cứ chúng sinh nào 
phát tâm cầu được sinh về cõi thế giới của ngài, thành 
tâm xưng niệm danh hiệu của ngài, ngài sẽ hiện đến 
trước mặt người ấy vào lúc lâm chung để tiếp dẫn cho 
được vãng sinh như nguyện. 

Như vậy, điểm khác biệt căn bản giữa thuyết Tịnh 
độ với các thuyết khác là niềm tin vào tha lực, kết hợp 
với tự lực của người tu. Nhờ có sự kết hợp này, nên 
ngay cả khi người niệm Phật còn nhiều ác nghiệp vẫn 
có thể được vãng sinh về cõi Phật, gọi là “đới nghiệp 
vãng sinh". 

Vì những chúng sinh còn nhiều ác nghiệp vẫn có 
thể vãng sinh, nên khi sinh về cõi Phật cũng không 
phải tất cả mọi chúng sinh đều như nhau, mà tùy theo 
hạnh nghiệp trước đó sẽ được hóa sinh vào một trong 9 
phẩm. Tùy theo mức độ tu tập và hạnh nghiệp, chúng 
sinh khi vãng sinh về cõi thế giới Cực lạc sẽ hóa sinh 
từ bậc thấp nhất là Hạ phẩm, bậc trung bình là Trung 
phẩm và bậc cao nhất là Thượng phẩm. Trong mỗi 
bậc đều có phân ra từ Hạ sinh cho đến Trung sinh, 
rồi đến Thượng sinh. Như vậy, có cả thảy là 9 bậc, từ 
Hạ phẩm Hạ sinh là thấp nhất cho đến Thượng phẩm 
Thượng sinh là cao nhất. 


Giáo lý Tịnh độ tông dạy rằng, con người vào thời 
mạt pháp, khi chánh pháp đã suy vi, thường không có 


TỊNH ĐỘ TÔNG 127 


đủ căn lành và trí tuệ như các bậc hiền thánh xưa kia. 
Vì vậy, việc tu chứng theo các pháp môn khác là cực kỳ 
khó khăn. Trong khi đó, việc tu theo pháp môn niệm 
Phật không đòi hỏi nhiều trí tuệ, chỉ cần có đủ quyết 
tâm và đức tin là bất cứ ai cũng có thể thực hiện và đạt 
được kết quả viên mãn. 


Điều này cũng ví như người muốn mang hòn đá 
nặng qua sông, nếu không có sức mạnh thì không thể 
làm nổi. Nhưng nếu biết dùng một chiếc thuyền, đặt 
hòn đá lên trên đó thì có thể nhẹ nhàng chèo đi mà 
vẫn đưa hòn đá được sang bên kia sông! Chiếc thuyền 
của người tu Tĩnh độ chính là nguyện lực của đức Phật 
A-di-đà. Nếu người tu biết nương vào đó thì dù sức 
yếu vẫn có thể làm được việc rất khó làm, nghĩa là 
được sinh về cõi Phật. 


Thật ra, tất cả các tông phái khác nhau của đạo 
Phật cũng đều có yếu tố đức tin vào chư Phật. Điều 
khác biệt ở đây là Tịnh độ tông nhấn mạnh vào đức 
tin này nhiều hơn, và không chỉ tin vào đức Phật, mà 
còn là tin vào nguyện lực tiếp dẫn rất cụ thể của ngài. 

Một điểm rất đáng chú ý là giáo lý của Tĩnh độ tông 
hoàn toàn không tương phản hay làm ngăn ngại việc 
tiếp nhận giáo lý của các tông phái khác. Chính điểm 
đặc biệt này đã khiến cho Tịnh độ tông ngày càng 
thâm nhập rất sâu vào tất cả các tông phái khác, và 


128 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


việc niệm Phật dần trở nên một pháp môn quen thuộc 
đối với tất cả mọi tín đồ Phật giáo. 

Từ khoảng sau thế kỷ 9, ngay cả Thiền tông cũng 
có nhiều bậc đại sư cổ xúy việc “Thiển-Tịnh song tư, 
nghĩa là kết hợp cả việc tu thiền và việc niệm Phật cầu 
vãng sinh. Khuynh hướng này hiện đến nay vẫn còn 
phổ biến ở hầu hết các chùa. 


B. 48 đại nguyện của đức Phật A-di-đà: Đức 
tin căn bản của Tịnh độ tông được dựa trên nguyện lực 
của đức Phật A-di-đà. Vì thế, nội dung 48 lời nguyện 
của ngài từ khi còn hành đạo Bồ Tát là rất quan trọng 
để giúp người niệm Phật sinh khởi lòng tin. Bốn mươi 
tám lời đại nguyện này được ghi chép đầy đủ trong 
Đại A-di-đà kinh. Trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có 
đủ 48 lời nguyện này, nhưng sự sắp xếp trật tự có phần 
khác và nội dung cũng có phần giản lược hơn. Để giúp 
quý độc giả tiện việc tham khảo, chúng tôi chọn dịch 
và giới thiệu nội dung 48 lời nguyện này theo kinh 
Đại A-di-đà, bàn Hán văn do Quốc học Tiến sĩ Vương 
Nhật Hưu đời Tống hiệu chỉnh và biên tập. 


Đại nguyện thứ nhất: Sau khi ta thành Phật, 
nguyện cho nhân dân trong cõi nước của ta tránh khỏi 
ba đường ác: Địa ngục, Ngạ qui, Súc sanh, cho đến 


TỊNH ĐỘ TÔNG 129 


không có các loài trùng bọ biết bò, biết bay, biết động 
đậy... Nếu không được vậy, ta quyết không thành Phật. 


Đại nguyện thứ nhĩ: Sau khi ta thành Phật, 
nguyện cho trong cõi nước của ta không có nữ giới. Tất 
cả chư thiên, loài người cho đến các loài trùng bọ biết 
bò, biết bay, biết động đậy... trong vô số thế giới khác, 
nếu được sinh về cõi nước của ta đều sẽ hóa sinh ra từ 
hoa sen quý trong hồ nước bằng bảy báu. Nếu không 
được vậy, ta quyết không thành Phật. 


Đại nguyện thứ ba: Sau khi ta thành Phật, 
nguyện cho chúng sinh trong cõi nước của ta khi muốn 
ăn liền có trăm vị ngon lạ tự nhiên hiện ra trong bát 
quý bằng bảy báu. Sau khi ăn xong thì bát ấy tự nhiên 
biến mất. Nếu không được vậy, ta quyết không thành 
Phật. 


Đại nguyện thứ tư: Sau khi ta thành Phật, chúng 
sinh trong cõi nước của ta khi cần đến y phục thì vừa 
nghĩ đến liền có ngay đúng như ý muốn, không bao giờ 
phải cần đến những việc cắt, may, nhuộm, sửa... Nếu 
không được vậy, ta quyết không thành Phật. 

Đại nguyện thứ năm: Sau khi ta thành Phật, 
nguyện cho trong cõi nước của ta từ mặt đất lên tận 
hư không đều có những cung điện lầu gác xinh đẹp, 


130 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


có đủ các hương thơm vi diệu hợp thành. Hương thơm 
ấy xông khắp các thế giới trong mười phương. Những 
chúng sinh nào ngửi được mùi hương ấy đều phát 
tâm tu theo hạnh Phật. Nếu không được vậy, ta quyết 
không thành Phật. 


Đại nguyện thứ sáu: Sau khi ta thành Phật, 
nguyện cho chúng sinh trong cõi nước của ta đều 
thương yêu kính trọng lẫn nhau, không có lòng ganh 
ghét oán giận. Nếu không được vậy, ta quyết không 
thành Phật. 


Đại nguyện thứ bảy: Sau khi ta thành Phật, 
nguyện cho chúng sinh trong cõi nước của ta đều 
không có các tâm tham lam, sân hận và si mê. Nếu 
không được vậy, ta quyết không thành Phật. 


Đại nguyện thứ tâm: Sau khi ta thành Phật, 
nguyện cho chúng sinh trong cõi nước của ta đều cùng 
một tâm lành, không nghi ngờ lẫn nhau. Có điều gì 
vừa muốn nói ra thì tự nhiên đều hiểu được ý nhau. 
Nếu không được vậy, ta quyết không thành Phật. 


Đại nguyện thứ chín: Sau khi ta thành Phật, 
nguyện cho chúng sinh trong cõi nước của ta đều 
không nghe biết đến những danh từ chỉ sự bất thiện, 
huống chi là thật có những điều ấy. Nếu không được 
vậy, ta quyết không thành Phật. 


TỊNH ĐỘ TÔNG 131 


Đại nguyện thứ mười: Sau khi ta thành Phật, 
nguyện cho chúng sinh trong cõi nước của ta đều biết 
rõ thân thể là hư huyễn, không có tâm tham đắm. Nếu 
không được vậy, ta quyết không thành Phật. 


Đại nguyện thứ mười một: Sau khi ta thành 
Phật, nguyện cho chúng sinh trong cõi nước của ta 
tuy có phân ra loài người và chư thiên khác nhau, 
nhưng đều có hình thể toàn một màu vàng ròng, vẻ 
mặt đoan chánh đẹp đẽ, không a1 có những nét xấu xí. 
Nếu không được vậy, ta quyết không thành Phật. 


Đại nguyện thứ mười hai: Sau khi ta thành 
Phật, ví như chư thiên và loài người trong khắp vô 
lượng thế giới mười phương, cho đến các loài trùng bọ 
biết bò, biết bay, biết động đậy... thảy đều được sinh 
làm người, đều tu tập chứng quả Thanh văn, Duyên 
giác, đều tu thiền đạt đến mức nhất tâm, rồi cùng 
nhau muốn tính đếm tuổi thọ của ta. Tính đếm như 
vậy trong cả ngàn muôn vạn kiếp cũng không một ai 
có thể biết được. Nếu không được vậy, ta quyết không 
thành Phật. 


Đại nguyện thứ mười ba: Sau khi ta thành Phật, 
ví như chư thiên và loài người trong khắp vô lượng 
thế giới mười phương, cho đến các loài trùng bọ biết 
bò, biết bay, biết động đậy... thảy đều được sinh làm 


132 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


người, đều tu tập chứng quả Thanh văn, Duyên giác, 
đều tu thiền đạt đến mức nhất tâm, rồi cùng nhau 
muốn tính đếm số chúng sinh trong cõi nước của ta. 
Tính đếm như vậy trong cả ngàn muôn vạn kiếp cũng 
không một ai có thể biết được. Nếu không được vậy, ta 
quyết không thành Phật. 


Đại nguyện thứ mười bốn: Sau khi ta thành 
Phật, nguyện cho chúng sinh trong cõi nước của ta 
đều có thọ mạng dài lâu vô số kiếp, không ai có thể 
tính đếm được. Nếu không được vậy, ta quyết không 
thành Phật. 


Đại nguyện thứ mười lắm: Sau khi ta thành 
Phật, nguyện cho chúng sinh trong cõi nước của ta 
thảy đều được thọ hưởng những sự khoái lạc không 
khác gì các bậc £y-kheo đã dứt sạch lậu hoặc. Nếu 
không được vậy, ta quyết không thành Phật. 


Đại nguyện thứ mười sáu: Sau khi ta thành 
Phật, nguyện cho chúng sinh trong cõi nước của ta đều 
trụ nơi địa vị chánh tín, la xa mọi tư tưởng điên đảo, 
phân biệt, các căn đều tịch tĩnh, dừng lắng cho đến 
lúc đạt được Niết-bàn. Nếu không được vậy, ta quyết 
không thành Phật. 


Đại nguyện thứ mười bảy: Sau khi ta thành 
Phật, sự thuyết giảng kinh điển và tu hành đạo pháp 


TỊNH ĐỘ TÔNG 133 


đều nhiều hơn gấp mười lần so với chư Phật. Nếu 
không được vậy, ta quyết không thành Phật. 


Đại nguyện thứ mười tám: Sau khi ta thành 
Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh trong cõi nước 
của ta đều rõ biết hết thảy những kiếp quá khứ, biết 
được mọi sự việc đã xảy ra trong trăm ngàn muôn ức 
na-do-tha kiếp. Nếu không được vậy, ta quyết không 
thành Phật. 


Đại nguyện thứ mười chín: Sau khi ta thành 
Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh trong cõi nước của 
ta đều được thiên nhãn, nhìn thấy khắp trăm ngàn 
ức na-do-tha thế giới. Nếu không được vậy, ta quyết 
không thành Phật. 


Đại nguyện thứ hai mươi. Sau khi ta thành 
Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh trong cõi nước của 
ta đều được thiên nhĩ, nghe được tiếng thuyết pháp 
của trăm ngàn ức na-do-tha chư Phật. Nghe rồi liền 
có thể nhận lãnh làm theo. Nếu không được vậy, ta 
quyết không thành Phật. 


Đại nguyện thứ hai mươi mốt: Sau khi ta thành 
Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh trong cõi nước của 
ta đều được tha tâm trí, rõ biết được tâm niệm của hết 
thảy chúng sinh trong trăm ngàn ức na-do-tha thế 
giới. Nếu không được vậy, ta quyết không thành Phật. 


134 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Đại nguyện thứ hai mươi hai: Sau khi ta thành 
Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh trong cõi nước của 
ta đều được phép Thần túc, chỉ trong khoảng thời gian 
của một niệm có thể vượt qua được trăm ngàn ức na- 
do-tha thế giới. Nếu không được vậy, ta quyết không 
thành Phật. 


Đại nguyện thứ hai mưởơi ba: Sau khi ta thành 
Phật, danh hiệu của ta vang truyền khắp vô số thế 
giới trong mười phương. Hết thảy chư Phật trong các 
thế giới ấy, mỗi vị đều ở giữa đại chúng mà xưng tán 
công đức của ta cùng ca ngợi cõi thế giới thù thắng 
của ta. Hết thảy chư thiên, loài người, cho đến các loài 
trùng bọ biết bò, biết bay, biết động đậy... khi nghe 
được danh hiệu của ta, chỉ cần phát khởi tâm lành 
mừng vui hoan hỷ, thì hết thảy đều sẽ được sinh về 
thế giới của ta. Nếu không được vậy, ta quyết không 
thành Phật. 


Đại nguyện thứ hai mươi bốn: Sau khi ta thành 
Phật, hào quang trên đỉnh đầu của ta chiếu sáng rực 
rõ nhiệm mầu, vượt hơn ánh sáng của mặt trời mặt 
trăng đến trăm ngàn vạn lần. Nếu không được vậy, ta 
quyết không thành Phật. 

Đại nguyện thứ hai mươi lăm: Sau kh" ta thành 
Phật, hào quang của ta chiếu sáng đến khắp những 
chỗ tối tăm u ám trong vô số cõi thế giới, khiến cho 


TỊNH ĐỘ TÔNG 135 


đều sáng rực. Hết thảy chư thiên và loài người, cho 
đến các loài trùng bọ biết bò, biết bay, biết động đậy... 
khi được thấy hào quang của ta rồi thảy đều sinh khởi 
lòng từ, muốn làm việc thiện, rồi tất cả đều được sinh 
về thế giới của ta. Nếu không được vậy, ta quyết không 
thành Phật. 


Đại nguyện thứ hai mươi sâu: Sau khi ta thành 
Phật, chư thiên và loài người trong vô số cõi thế giới, 
cho đến các loài trùng bọ biết bò, biết bay, biết động 
đậy... khi được hào quang của ta chiếu vào thân thể 
liền được thân tâm từ hòa hơn cả chư thiên. Nếu 
không được vậy, ta quyết không thành Phật. 


Đại nguyện thứ hai mươi bảy: Sau khi ta thành 
Phật, chư thiên và loài người trong vô số cõi thế giới, 
nếu có ai phát tâm Bồ-đề, vâng giữ trai giới, thực 
hành sáu pháp ba-la-mật, tu các công đức, hết lòng 
phát nguyện được sinh về thế giới của ta, thì khi người 
ấy lâm chung ta sẽ cùng với đại chúng hiện đến trước 
mặt, tiếp dẫn người ấy sinh về thế giới của ta, làm bậc 
Bồ Tát trụ ở địa vị không còn thối chuyển. Nếu không 
được vậy, ta quyết không thành Phật. 

Đại nguyện thứ hai mươi tâm: 5au khi ta thành 
Phật, chư thiên và loài người trong vô số cõi thế giới, 
nếu có ai được nghe danh hiệu của ta liền thắp hương, 


136 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


dâng hoa, dùng các thứ đèn đuốc, cờ phướn trang 
nghiêm, cúng dường trai tăng, xây dựng chùa tháp, 
giữ gìn trai giới thanh tịnh, làm các việc thiện, một 
lòng nhớ nghĩ đến ta, cho dù chỉ trong một ngày một 
đêm không gián đoạn, cũng chắc chắn sẽ được sinh 
về cõi thế giới của ta. Nếu không được vậy, ta quyết 
không thành Phật. 


Đại nguyện thứ hai mươi chín: 5au kh ta thành 
Phật, chư thiên và loài người trong vô số cõi thế giới, 
nếu có ai hết lòng tin tưởng muốn được sinh về cõi thế 
giới của ta, chỉ cần niệm rõ lên danh hiệu của ta mười 
tiếng, hết thảy liền được sinh về cõi thế giới của ta, 
chỉ trừ ra những kẻ phạm vào năm tội nghịch! hoặc 
phỉ báng Chánh pháp. Nếu không được vậy, ta quyết 
không thành Phật. 


Đại nguyện thứ ba mươi: Sau khi ta thành Phật, 
chư thiên và loài người trong vô số cõi thế giới, cho đến 
các loài trùng bọ biết bò, biết bay, biết động đậy... nếu 
như trong tiền kiếp đã từng làm các việc ác, nay được 
nghe danh hiệu của ta liền hết lòng sám hối, quay 
sang làm thiện, vâng giữ giới luật, thọ trì kinh điển, 
phát nguyện được sinh về thế giới của ta, thì khi lâm 
chung liền không bị đọa vào trong ba đường ác, thẳng 


Năm tội nghịch: Năm tội lớn phải đọa vào địa ngục Vô gián, gồm có: giết 
cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. 


TỊNH ĐỘ TÔNG 137 


tắt một đường sinh về thế giới của ta, mọi chỗ mong 
cầu đều được như ý. Nếu không được vậy, ta quyết 
không thành Phật. 


Đại nguyện thứ ba mươi mốt: Sau khi ta thành 
Phật, chư thiên và loài người trong vô số cõi thế giới, 
nếu ai được nghe danh hiệu của ta liền cúi đầu sát 
đất lễ lạy cung kính, mừng vui tin tưởng phát tâm 
ưa muốn tu theo hạnh Bồ Tát, liền được hết thảy chư 
thiên và người đời kính trọng. Nếu không được vậy, ta 
quyết không thành Phật. 


Đại nguyện thứ ba mươi hai: Sau khi ta thành 
Phật, hết thảy nữ nhân trong vô số cõi thế giới, nếu 
được nghe danh hiệu của ta liền mừng vui tin tưởng, 
phát tâm Bồ-đề, sinh lòng chán ghét thân nữ. Sau khi 
lâm chung liền không còn phải thọ sinh làm thân nữ. 
Nếu không được vậy, ta quyết không thành Phật. 


Đại nguyện thứ ba mươi ba: Sau khi ta thành 
Phật, những chúng sinh nào sinh về cõi thế giới của 
ta đều là hàng Bồ Tát Nhất sinh bổ xứ,' trừ ra những 
vị có phát nguyện sinh về những thế giới khác để giáo 
hóa chúng sinh, tu hạnh Bồ Tát, cúng dường chư Phật 
liền được tùy ý sinh về phương ấy. Ta sẽ dùng sức oal 


Bồ Tát Nhất sinh bổ xứ: bậc Bồ Tát đã viên mãn hạnh nguyện, chỉ còn 
một lần đản sinh duy nhất nữa là thành Phật. 


138 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


thần khiến cho vị ấy giáo hóa được hết thảy chúng 
sinh đều phát khởi lòng tin, tu hạnh Bồ-đề, hạnh Phổ 
Hiền, hạnh tịch diệt, Phạm hạnh thanh tịnh, hạnh 
cao trối nhất, cùng với hết thảy các hạnh lành. Nếu 
không được vậy, ta quyết không thành Phật. 


Đại nguyện thứ ba mươi bốn: Sau khi ta thành 
Phật, những chúng sinh nào ở thế giới của ta muốn 
sinh về thế giới khác liền được như ý nguyện nhưng 
không còn phải đọa vào trong ba đường ác. Nếu không 
được vậy, ta quyết không thành Phật. 


Đại nguyện thứ ba mươi lăm: Sau khi ta thành 
Phật, các vị Bồ Tát trong thế giới của ta dùng đủ loại 
hương hoa, cờ phướn, trân châu, chuỗi ngọc, cùng với 
đủ mọi thứ phẩm vật cúng dường, muốn hiện đến vô 
số cõi thế giới để cúng dường chư Phật, liền chỉ trong 
khoảng thời gian của một bữa ăn có thể hiện đến đủ 
khắp mọi nơi. Nếu không được vậy, ta quyết không 
thành Phật. 


Đại nguyện thứ ba mươi sâu: Sau khi ta thành 
Phật, các vị Bồ Tát trong thế giới của ta nếu muốn 
dùng đủ mọi thứ phẩm vật cúng dường để cúng dường 
vô số chư Phật trong mười phương, liền tức thời hiện 
đến trước các vị Phật ấy với đầy đủ mọi thứ phẩm vật. 
Cúng dường rồi, ngay trong ngày ấy chưa đến giờ thọ 


TỊNH ĐỘ TÔNG 139 


trai đã kịp trở về. Nếu không được vậy, ta quyết không 
thành Phật. 


Đại nguyện thứ ba mươi bảy: Sau khi ta thành 
Phật, các vị Bồ Tát trong thế giới của ta thọ trì kinh 
pháp, tụng đọc, giảng thuyết, liền có đủ biện tài trí 
huệ. Nếu không được vậy, ta quyết không thành Phật. 


Đại nguyện thứ ba mươi tâm: Sau khi ta thành 
Phật, các vị Bồ Tát trong thế giới của ta có thể giảng 
thuyết hết thảy các pháp, được biện tài trí huệ không 
hạn lượng. Nếu không được vậy, ta quyết không thành 
Phật. 


Đại nguyện thứ ba mười chín: Sau khi ta thành 
Phật, các vị Bồ Tát trong thế giới của ta đều được sức 
mạnh như lực sĩ Kim cang na-la-diên ở cõi trời, thân 
thể đều toàn một màu sáng đẹp như vàng tử ma, có 
đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, giảng kinh 
hành đạo không khác gì chư Phật. Nếu không được 
vậy, ta quyết không thành Phật. 


Đại nguyện thứ bốn mươi: Sau khi ta thành 
Phật, cõi thế giới của ta thanh tịnh soi chiếu khắp 
vô lượng thế giới trong mười phương. Các vị Bồ Tát 
nếu muốn nhìn vào trong cây quý để thấy được hết 
thảy những cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh trong 
khắp mười phương, liền tức thời nhìn thấy hiện ra đầy 


140 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


đủ như trong tấm gương sáng ở ngay trước mặt. Nếu 
không được vậy, ta quyết không thành Phật. 


Đại nguyện thứ bốn mươi mốt: Sau khi ta thành 
Phật, những vị Bồ Tát trong cõi thế giới của ta, dù có ít 
công đức cũng có thể thấy biết được cây bồ-đề nơi đạo 
tràng của ta cao đến bốn ngàn do-tuần. Nếu không 
được vậy, ta quyết không thành Phật. 


Đại nguyện thứ bốn mươi hai: Sau khi ta thành 
Phật, hết thầy chư thiên và loài người cùng với vạn vật 
trong cõi thế giới của ta đều trang nghiêm thanh tịnh, 
sáng suốt đẹp đẽ, hình dáng và màu sắc đều đặc biệt 
kỳ diệu, nhiệm mầu tinh tế đến mức không ai có thể 
nói hết được. Chúng sinh dù có đạt được thiên nhãn 
cũng không thể phân biệt gọi tên hay tính đếm được 
hết mọi thứ trong thế giới của ta. Nếu không được vậy, 
ta quyết không thành Phật. 


Đại nguyện thứ bốn mươi ba: Sau khi ta thành 
Phật, hết thảy chúng sinh trong cõi thế giới của ta, 
tùy theo chí nguyện, nếu muốn nghe pháp liền tức 
thời được nghe. Nếu không được vậy, ta quyết không 
thành Phật. 


Đại nguyện thứ bốn mươi bốn: Sau khi ta thành 
Phật, hết thảy hàng Bồ Tát hay Thanh văn trong cõi 


TỊNH ĐỘ TÔNG 141 


thế giới của ta đều có đủ trí huệ, thần lực, trên đỉnh 
đầu cũng có hào quang chiếu sáng, tiếng nói phát ra 
vang rền, lưu loát, giảng kinh hành đạo đều không 
khác với chư Phật. Nếu không được vậy, ta quyết 
không thành Phật. 


Đại nguyện thứ bốn mươi lăm: Sau khi ta thành 
Phật, các vị Bồ Tát ở những phương khác được nghe 
danh hiệu của ta đều quy y tinh tấn, đều được phép 
Tam-muội thanh tịnh giải thoát. Các vị trụ yên nơi 
phép £am-muội này thì chỉ trong thời gian một ý niệm 
khởi lên đã có thể cúng dường vô số chư Phật mà vẫn 
không rời khỏi thiền định. Nếu không được vậy, ta 
quyết không thành Phật. 


Đại nguyện thứ bốn mươi sáu: Sau khi ta thành 
Phật, các vị Bồ Tát ở những phương khác được nghe 
danh hiệu của ta đều quy y tỉnh tấn, đều được phép 
Tam-muội Phổ đẳng, từ đó cho đến khi thành Phật 
luôn thường được nhìn thấy vô sốchư Phật. Nếu không 
được vậy, ta quyết không thành Phật. 


Đại nguyện thứ bốn mươi bảy: Sau khi ta thành 
Phật, các vị Bồ Tát ở những phương khác được nghe 
danh hiệu của ta đều quy y tỉnh tấn, liền được ngay 
địa vị không còn thối chuyển. Nếu không được vậy, ta 
quyết không thành Phật. 


142 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Đại nguyện thứ bốn mươi tám: Sau khi ta thành 
Phật, các vị Bồ Tát ở những phương khác được nghe 
danh hiệu của ta đều quy y tỉnh tấn, liền được ngay 
các bậc nhẫn nhục từ thứ nhất, thứ hai cho đến thứ 
ba,! đều được phép Tam-muội thanh tịnh giải thoát. 
Các vị trụ yên nơi phép £am-muội này thì chỉ trong 
thời gian một ý niệm khởi lên đã có thể cúng dường vô 
số chư Phật mà vẫn không rời khỏi thiền định. Nếu 
không được vậy, ta quyết không thành Phật. 


†Theo Quán Vô Lượng Thọ Kinh chú thì ba bậc nhẫn nhục gồm có: 1. Âm 
hưởng nhẫn: sự nhẫn nhục có được vì do nơi âm hưởng mà ngộ hiểu 
được chân lý. 2. Nhu thuận nhẫn: sự nhẫn nhục có được do nơi tâm 
trí huệ nhu nhuyễn, có thể tùy thuận theo chân lý. 3. Vô sanh pháp 
nhẫn: sự nhẫn nhục có được do chứng đắc thật tánh vô sanh, lìa hết 
mọi pháp tướng, chính là chỗ đạt đạo rốt ráo. Tuy nhiên, theo Duy thức 
luận quyển 9 thì 3 bậc nhẫn nhục là: 1. Nại oán hại nhẫn: nhẫn chịu 
được hết thảy mọi sự não hại, oán nghịch do chúng sinh hữu tình gây 
ra. 2. An thọ khổ nhẫn: nhẫn chịu được hết thảy những nghịch cảnh, sự 
khổ não do ngoại cảnh gây ra, như nóng bức, rét lạnh... 3. Đế sát pháp 
nhẫn, cũng gọi là Vô sanh pháp nhẫn: do thấu hiểu lý vô sinh, thật tánh 
của các pháp nên nhẫn chịu được tất cả mà không khởi tâm nhẫn chịu. 


TÔNG LUẬN 143 


TỔNG LUẬN 


4⁄2) ức Phật Thích-ca Mâu-n1 khai sâng 
x đạo Phật, trong hơn 49 năm thuyết 
pháp trên toàn cõi Ấn Độ đã giáo hóa cho đủ mọi tầng 
lớp khác nhau trong xã hội, từ hàng vua chúa quan 
quyền cho đến kẻ bần dân hạ tiện, từ những người 
thông minh dĩnh ngộ cho đến kẻ ngu dốt thiển cận, 
từ những người hiền hậu bẩm sinh cho đến kẻ độc ác 
giết người không chớp mắt... Tất cả đều có thể nhờ nơi 
giáo pháp của ngài mà đạt đến một cuộc sống thanh 
thản giải thoát; một cuộc sống thực sự có ý nghĩa, thực 
sự đáng sống; một cuộc sống luôn mang lại sự an vui 
lợi ích cho bản thân cũng như cho tất cả những người 
khác quanh mình. 


Mặc dù sự thuyết pháp của đức Phật có giá trị lớn 
lao và đa dạng đến như thế, nhưng bản thân ngài chưa 
từng dạy đệ tử phải phân chia đạo Phật ra thành các 
tông phái khác nhau, cũng chưa từng phân biệt những 
kinh điển đã thuyết dạy ra thành những phần giáo lý 
khác nhau. Chỉ có một thực tế là, tùy theo đối tượng 
nghe pháp, ngài luôn chọn đúng phần giáo pháp thích 


144 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


hợp để giúp cho đối tượng ấy có thể lãnh hội được, có 
thể làm theo được, và nhờ đó mà có thể đạt được sự lợi 
ích. 


Khi đức Phật nhập diệt, một thời gian rất lâu sau 
đó - ít nhất cũng là hơn 100 năm sau - kinh điển mới 
được ghi chép lại. Vì thế, trong số những người học 
Phật thời bấy giờ không tránh khỏi có một số điểm bất 
đồng về cách hiểu, hoặc về sự ghi nhớ lời dạy của đức 
Phật. Những điểm bất đồng này là một trong những 
nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sự phân chia các bộ 
phái ngay chính trên vùng đất mà đạo Phật đã ra đời. 


Nguyên nhân quan trọng thứ hai cần nhắc đến là 
sự khác biệt về môi trường xã hội, về tập tục, văn hóa 
khác nhau ở những địa phương khác nhau mà đạo 
Phật truyền đến. Do có những khác biệt này mà đạo 
Phật có sự phát triển khác nhau ở mỗi vùng. Tuy vẫn 
giữ được những nét chung về tổng thể nhưng không 
khỏi có những khác biệt nhỏ về cách hiểu và vận dụng 
giáo pháp trong đời sống, trong sự tu tập. 


Vì những nguyên nhân trên - và một số nguyên 
nhân khác nữa - mà ngay trong thời kỳ đầu tiên của 
Phật giáo tại Ấn Độ cũng đã có sự phân chia thành các 
tông phái khác nhau. Các nhà nghiên cứu cho rằng ít 
nhất cũng đã có đến 18 tông phái khác nhau tại Ấn Độ 


TỔNG LUẬN 145 


trong thời kỳ phát triển đầu tiên của Phật giáo, nghĩa 
là trong khoảng từ khi đức Phật nhập diệt cho đến 500 


năm sau đó. 


Đạo Phật khi truyền sang Trung Hoa, Nhật Bản và 
cả nước ta nữa, cũng không tránh khỏi sự phân chia 
theo cách như trên. Chẳng hạn, Mật tông ö Ấn Độ khi 
truyền đến Trung Hoa thì trở thành Chân ngôn tông. 
Sự đổi tên này cho thấy người Trung Hoa với những 
tập tục khác biệt của mình đã có phần xem trọng yếu 
tố “khẩu quyết” hay chân ngôn, vốn thuộc về khẩu 
mật, hơn là các yếu tố thân mật và ý mật. Về mặt tổng 
quan, Chân ngôn tông của Trung Hoa cũng không 
khác nhiều với Mật tông ở Ấn Độ, nhưng về mặt vận 
dụng tu tập hoặc một số lễ nghi chỉ tiết, rõ ràng là đã 
có những sự thay đổi nhất định. Vấn đề cũng sẽ tương 
tự như thế nếu ta khảo sát đến hình thức Mật tông 
khi truyền sang và phát triển tại Tây Tạng. 


Hiểu được những nguyên tắc nêu trên, chúng ta sẽ 
không lấy làm lạ khi thấy có những sự phân chia tông 
phái trong suốt quá trình Phật giáo được truyền bá và 
phát triển. Và cũng nhờ nắm hiểu được những nguyên 
tắc ấy, chúng ta sẽ thấy rằng về mặt tổng quan, các 
tông phái của đạo Phật không hề có sự khác biệt mâu 
thuẫn nhau, mà ngược lại còn mang tính bổ sung cho 


146 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


nhau để làm cho giáo lý đạo Phật được truyền dạy ra 
khắp nơi một cách hiệu quả nhất, đến với nhiều người 
nhất. Bất cứ khi nào một tông phái bị thay đổi, biến 
dạng đến mức không còn phù hợp với những nguyên 
tắc chung của giáo lý nhà Phật, tông phái ấy sẽ bị loại 
trừ ra khỏi đại gia đình Phật giáo. Đó là trường hợp 
của Chân ngôn tông khi tông phái này không có được 
những người kế thừa chân chánh, nên ngày càng lún 
sâu vào những niềm tin mù quáng theo kiểu mê tín dị 
đoan và những kiểu phù phép không liên quan gì đến 
giáo lý nhà Phật. 

Trong tập sách này, chúng ta đã điểm qua một số 
những tông phái lớn, nổi bật nhất trong quá trình 
phát triển của đạo Phật tại Trung Hoa. Mặc dù đây 
chỉ có thể xem là một quá trình “cưỡi ngựa xem hoa”, 
vì với một lịch sử hình thành và phát triển trong nhiều 
thế kỷ, với những phần giáo lý tinh hoa của hầu hết 
các bậc tổ sư chân truyền, mà chỉ gói gọn trong hơn 
trăm trang sách thì quả là chuyện hoàn toàn không 
thể được! Tuy nhiên, chúng tôi thực sự đã cố gắng làm 
điều “không thể được' đó, chỉ là vì nôn nóng muốn giới 
thiệu với quý vị độc giả những gì tỉnh túy nhất của 
đạo Phật; và vì xét thấy rằng quá trình phát triển của 
Phật giáo tại Trung Hoa có những ảnh hưởng nhất 
định đến những tư tưởng và sự nhận hiểu giáo lý đạo 


TÔNG LUẬN 147 


Phật tại Việt Nam, thông qua việc chúng ta đã và 
đang sử dụng những kinh luận trong Hán tạng. Hầu 
hết những kinh luận đó đều có sự đóng góp của các vị 
cao tăng Trung Hoa, từ việc dịch thuật sang Hán văn 
cho đến biên soạn các phần sớ giải hoặc trước tác luận 
ngh1. 


Chúng tôi nghĩ rằng, việc tìm hiểu sơ lược qua 
những dòng tư tưởng khác nhau trong các tông phái 
của đạo Phật sẽ giúp chúng ta có được một nhận thức 
đúng đắn và toàn diện hơn về các phần giáo lý của 
đạo Phật. Những công trình nghiên cứu sâu rộng hơn 
chắc chắn phải cần đến nhiều thời gian và sự đóng góp 
công sức của nhiều người, và vì thế mà điều chắc chắn 
là chúng ta sẽ phải chờ đợi khá lâu trước khi những 
công trình như thế - nếu có - được hoàn tất. Và trong 
thời gian chờ đợi ấy, tập biên khảo này cũng có thể 
tạm xem như một ngụm nước mát làm dịu đi cơn khát 
bỏng giữa trưa hè oi ả. Vì thế, chúng tôi hoàn toàn 
không mong là quý độc giả sẽ đánh giá cao tập biên 
khảo này, nhưng lại rất hy vọng là quý vị sẽ tìm thấy 
ở đây một đôi phần lợi ích cho việc tu tập. 


Chúng ta đều biết là giáo lý đạo Phật nhìn chung 
được chia thành hai phần rõ nét nhất là Tiểu thừa và 
Đại thừa. Các tông phái của đạo Phật cũng được phân 
chia trong phạm vi của hai phần giáo lý này. Chẳng 


148 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


hạn, Câu-xá tông, Thành thật tông... là thuộc về Tiểu 
thừa, trong khi Hoa nghiêm tông, Thiên Thai tông... 
là thuộc về Đại thừa. Dựa vào những nghiên cứu về 
mặt lịch sử, đến nay người ta vẫn cho rằng giáo lý 
Tiểu thừa được chính đức Phật truyền dạy từ khi còn 
tại thế, còn các kinh điển của Đại thừa chỉ xuất hiện 
sớm nhất cũng là vào đầu Công nguyên, nghĩa là sau 
khi đức Phật nhập diệt khoảng 5ð thế kỷ. Tuy nhiên, 
đó là quan điểm của các nhà sử học, và khi tìm hiểu 
về đạo Phật, chúng ta không nên rơi vào hai sự nhầm 
lẫn rất thường gặp sau đây. Thứ nhất là sự nhầm lẫn 
giữa sử học và tôn giáo, thứ hai là sự nhầm lẫn giữa 
suy đoán và kết luận. 


Về sự nhầm lẫn thứ nhất, đã có không ít người căn 
cứ vào nhận xét của các sử gia để cho rằng kinh điển 
Đại thừa là “ngụy tạo”, do người đời sau tạo ra và gán 
cho là Phật thuyết. Đây chính là sự nhầm lẫn nghiêm 
trọng giữa sử học và tôn giáo. Vì sao vậy? Các sử gia 
chỉ làm việc căn cứ trên đữ kiện, và khi những dữ kiện 
mà họ tìm được không cho thấy bất cứ bằng chứng nào 
về sự tổn tại sớm hơn của kinh điển Đại thừa thì việc 
họ đưa ra một nhận xét như vậy là không có gì sal trái. 

Nhưng về mặt tôn giáo thì không phải như thế. Tôn 
giáo được nghiên cứu dựa trên giáo pháp, và chúng ta 
không thể chỉ ra bất cứ sự mâu thuẫn hay bất hợp lý 


TÔNG LUẬN 149 


nào trong các kinh điển Đại thừa để có thể kết luận 
rằng đó không phải là do Phật thuyết. Sự phù hợp và 
phát triển một cách nhất quán, hợp lý trong hệ thống 
kinh văn Đại thừa không cho phép chúng ta nghi ngờ 
về xuất xứ của chúng. 


Về mặt lịch sử, có thể là các kinh văn Đại thừa đã 
xuất hiện muộn hơn các kinh Tiểu thừa, nhưng điều 
đó hoàn toàn không có nghĩa là giáo pháp Đại thừa đã 
được hình thành sau Tiểu thừa. Chính từ những ghi 
chép trong kinh điển, chúng ta thấy là ngay trong thời 
gian đức Phật tại thế, ngài cũng đã thuyết dạy giáo 
pháp Tiểu thừa trước nhất, và mãi đến cuối đời, trước 
khi nhập MNiế?-bàn ngài mới thuyết dạy về phần giáo 
pháp rốt ráo nhất của Đại thừa. Điều đó cho thấy là 
trật tự xuất hiện của các phần giáo pháp ngay trong 
thời đức Phật đã cần có sự khác nhau, là do có sự tùy 
thuộc vào đối tượng nghe pháp. Chính vì thế mà việc 
giáo pháp Đại thừa do chính đức Phật truyền dạy 
nhưng phải đợi đến ð thế kỷ sau mới được truyền bá 
rộng rãi cũng là điều hoàn toàn có thể hiểu được. 


Cũng về mặt lịch sử, nếu chúng ta có thể hoài nghi 
về xuất xứ của các kinh Đại thừa chỉ vì chúng xuất 
hiện sau Phật nhập diệt khoảng 500 năm, thì cũng 
với lý do đó, chúng ta hoàn toàn có thể hoài nghi về 
xuất xứ của các kinh Tiểu thừa, vốn cũng xuất hiện 


150 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


sớm nhất là 100 năm sau Phật nhập diệt. Sự thật là, 
trong khoảng tối lịch sử hơn 100 năm sau Phật nhập 
diệt, các sử gia không thể tìm thấy bất cứ dữ kiện nào 
có thể làm bằng chứng cho sự tổn tại của cả hai phần 
giáo pháp! 

Thế nhưng, sự tồn tại của giáo pháp là có thật, 
cho dù không phải dưới hình thức văn bản. Và nhân 
thân của một con người lịch sử như đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni đã được xác nhận chắc chắn qua việc tìm thấy 
trụ đá do vua A-dục (cai trị từ năm 274 đến 236 trước 
Công nguyên) dựng lên tại khu vườn lịch sử bam-tì-ni 
(Lumdin)), ghi lại sự kiện đức Phật đã đản sinh nơi 
đây. Vì vậy, dù muốn hay không thì người ta vẫn phải 
thừa nhận rằng chính đức Phật là vị giáo chủ vĩ đại 
đã thuyết giảng toàn bộ phần giáo pháp được truyền 
khẩu trong hơn 100 năm sau đó, để rồi được ghi chép 
lại và hình thành Tam tạng kinh điển sau này. Và như 
thế, khả năng giáo pháp Đại thừa khi chưa tìm được 
điều kiện truyền bá thích hợp đã được các vị cao tăng 
âm thầm truyền nối dưới hình thức phi văn bản cho 
đến 5, 6 thế kỷ sau đó là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Điều này có lẽ sẽ trở nên phần nào dễ hiểu hơn 
nếu như chúng ta nhớ lại rằng trong thế kỷ 7, Lục tổ 
Huệ Năng cũng đã phải ẩn cư chờ đợi đến hơn 15 năm 
trước khi bắt đầu hoằng truyền pháp Thiền Đốn ngộ 
tại phương Naml 


TÔNG LUẬN 151 


Sự thật là xã hội Ấn Độ vào thời đức Phật ra đời 
cũng như sau đó 5 thế kỷ không phải là mảnh đất 
thuận lợi cho sự phát triển của giáo pháp Đại thừa. Đó 
là thời gian mà hình ảnh của vị “sa-môn Thích tử” vẫn 
còn được cung kính một cách tuyệt đối theo cách như 
đối với các giáo sĩ Bà-la-môn, nghĩa là theo truyền 
thống tôn giáo đã ngự trị từ nhiều thế kỷ trước đó. 
Và quần chúng đang chuyển dần trọng tâm sự kính 
ngưỡng của mình từ các vị bà-la-môn sang các vị £}- 
kheo xuất gia, nhưng lại chưa dám chấp nhận rằng 
chính bản thân mình cũng có thể trở nên tôn quý như 
các vị, mặc dù đó chính là điều đức Phật luôn thuyết 
dạy. 

Giáo lý Tiểu thừa phù hợp với bối cảnh xã hội như 
thế, khi mà sự phân biệt giữa cư sĩ và tăng sĩ luôn được 
nhấn mạnh với một khoảng cách đáng kể, và càng có 
sự phân biệt rõ nét hơn nữa giữa các vị tăng sĩ thông 
thường với các vị thánh tăng A-la-hán được xem là đã 
chứng ngộ. Vì thế, không phải vô cớ khi tên gọi của 
một trong các bộ phái lớn của Tiểu thừa vào thời đầu 
lại là Thượng tọa bộ, một tên gọi nhấn mạnh đến “vai 
vế” cao vời của các vị tăng sĩ. Và cũng vì thế mà chúng 
tôi tin rằng chính bộ phái mang tên Đại chúng bộ phải 
là mảnh đất đã ươm mầm giáo pháp Đại thừa trong 
thời kỳ ấy. 


152 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Như vậy, sự xuất hiện khá muộn của các kinh văn 
Đại thừa rõ ràng là phải có những nguyên nhân nhất 
định, và điều đó không thể là lý do để chúng ta cho 
rằng những kinh văn ấy “không phải do Phật thuyết”. 
Các sử gia đưa ra nhận xét của họ dựa vào dữ kiện, 
nhưng về mặt tôn giáo, ta cần phải chú ý nhiều hơn 
đến nội dung giáo pháp thay vì là hình thức hay thời 
điểm được tìm thấy của các kinh văn. 

Bây giờ nói về sự nhầm lẫn thứ hai mà chúng tôi 
gọi là sự nhầm lẫn giữa suy đoán và kết luận. Các sử 
gia đưa ra nhận xét rằng kinh điển Đại thừa xuất hiện 
sớm nhất cũng là vào khoảng đầu Công nguyên, đó 
chỉ là sự suy đoán dựa vào những dữ kiện “hiện nay 
đang có được”. Điều đó có nghĩa là, họ không thể xác 
nhận sự xuất hiện sớm hơn của các kinh văn Đại thừa, 
nhưng đồng thời cũng không hề phủ nhận rằng một sự 
tồn tại như thế là không thể có. Đối với họ, điều này 
tất nhiên còn phải tùy thuộc vào những dữ kiện mới 
có thể sẽ được tìm thấy trong tương lai, và họ hoàn 
toàn không đưa ra kết luận về vấn đề khi chưa tìm 
thấy được những dữ kiện có giá trị chứng minh điều 
ngược lại. 


Thế nhưng có không ít người đã nhầm lẫn cho rằng 
nhận xét dựa vào suy đoán như trên của các sử gia là 
kết luận của vấn đề. Và vì thế nên họ mới dám dựa 
vào đó để đưa ra “kết luận” của riêng mình rằng kinh 


TỔNG LUẬN 153 


điển Đại thừa là “ngụy tạơ”. Nếu chú ý đến sự khác 
biệt giữa suy đoán và kết luận, chúng ta sẽ thấy ngay 
rằng những kết luận được đưa ra tiếp theo như thế là 
hoàn toàn thiếu cơ sở chính xác, nếu không muốn nói 
là thật nông cạn và vô lý. 


Lược qua đôi nét về sự phân chia thành hai nhóm 
Tiểu thừa và Đại thừa như trên là để quý độc giả có 
một cái nhìn kiên định rằng sau khi so sánh nội dung 
các phần giáo lý, chúng ta hoàn toàn có thể chắc chắn 
rằng cho dù là Đại thừa hay Tiểu thừa thì đó cũng đều 
là những phần giáo pháp do chính đức Phật đã thuyết 
dạy, chỉ là trong những hoàn cảnh khác nhau và dành 
cho những đối tượng khác nhau mà thôi. 


Khi tìm hiểu về các tông phái của đạo Phật, có một 
điều mà chúng ta luôn dễ dàng nhận ra là các bậc tổ 
sư của mỗi tông phái đều không bao giờ tự giới hạn 
việc tu học trong phạm vi giáo lý của tông phái mình. 
Thay vì vậy, các vị thường tỉnh thông nhiều phần giáo 
lý khác nhau, và luôn biết cách vận dụng sáng tạo 
trong việc giáo hóa đồ chúng, khiến cho ai cũng có thể 
tiếp nhận và tu tập được. Điều này cho thấy là đối với 
các vị, việc phân chia thành các tông phái khác nhau 
chẳng qua chỉ là một phương tiện giúp cho người tu 
tập có thể dễ dàng chọn lựa và tìm học những phần 
giáo pháp khác nhau, sao cho phù hợp nhất với trình 
độ và căn cơ của mình. 


154 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


Trong khi tìm hiểu về các tông phái ở Trung Hoa, 
chúng tôi cũng cố gắng đề cập đôi nét về sự truyền bá 
của các tông này sang Nhật Bản. Điều này tuy không 
trực tiếp có ảnh hưởng đến các dòng tư tưởng Phật 
học tại Việt Nam, nhưng sự nhận thức vấn đề trong 
quan hệ so sánh sẽ có thể giúp người đọc nhận ra được 
những nét tương đồng và khác biệt, để có được một 
nhận thức toàn diện hơn về mỗi một tông phái. Riêng 
đối với một số tông phái chỉ được hình thành riêng ở 
Nhật Bản như một chi phái của các tông lớn hơn và 
không có hoặc có liên hệ rất mờ nhạt với Phật giáo 
Việt Nam, chúng tôi tạm không đề cập đến trong sách 
này, chẳng hạn như Pháp hoa tông phát sinh từ Thiên 
Thai tông, Chân tông phát sinh từ Tĩnh độ tông... 


Nhìn lại lịch sử hình thành các tông phái, chúng ta 
có thể nhận thấy một điểm chung là: tuy cơ sở giáo lý 
của mỗi tông phái thường xuất hiện rất sớm, nhưng 
một tông phái chỉ thực sự ra đời và phát triển khi 
có đủ những điều kiện thuận lợi nhất định cho việc 
truyền giáo cũng như phù hợp với các điều kiện lịch sử 
của xã hội vào thời điểm đó. 

Lấy ví dụ như Thành thật tông chẳng hạn, đã được 
thành lập sớm hơn so với Tam luận tông, mặc dù cả 
hai đều dựa trên các bộ luận do ngài Cưu-ma-la- 


TỔNG LUẬN 155 


thập dịch sang Hán văn vào cùng một thời điểm. Hơn 
thế nữa, trong khi Thành thật tông được truyền bá 
và phát triển mạnh ngay từ đầu, thì Tam luận tông 
phải đợi đến ngài Cát Tạng (549 - 623) mới được phát 
triển mạnh. Sở dĩ như thế là vì khi giáo pháp buổi đầu 
truyền đến Trung Hoa, niềm tin và sự nhận hiểu còn 
chưa sâu rộng, người ta khó lòng chấp nhận những 
giáo pháp có phần uyên áo và sâu xa. Do đó mà Thành 
thật tông có thể nói là thích hợp để phát triển hơn so 
với Tam luận tông. Ngược lại, sau một thời gian phát 
triển đủ để tạo ra những ảnh hưởng nhất định, khi 
nhận thức của người học Phật đã được nâng lên đến 
một trình độ cao hơn, thì Thành thật tông lại bắt đầu 
bộc lộ những điểm yếu của mình, trong khi Tam luận 
tông lại tỏ ra chặt chẽ hơn, sâu sắc hơn, và vì thế lại 
trở nên thích hợp và phát triển mạnh mẽ hơn. 


Vì thế, sự thịnh suy hưng hoại của các tông phái 
thật ra cũng chỉ là tuân theo quy luật chung của tất cả 
các pháp ở thế gian, tùy duyên tan hợp. Nhưng nhận 
xét về sự thịnh suy hưng hoại đó chỉ đúng khi ta nhìn 
các tông phái dưới góc độ là những phương tiện được 
sử dụng để truyền bá giáo pháp trong từng giai đoạn 
khác nhau. Còn về bản chất thật sự là giáo pháp mà 
các tông phái ấy truyền dạy thì lại chưa từng có sự 
thịnh suy hưng hoại. Chẳng hạn, hầu hết các tông 


156 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


phái cho đến ngày nay đều không còn phát triển như 
trong quá khứ, nhưng giáo pháp mà các tông phái ấy 
nghiên cứu và tu tập thì đến nay vẫn chưa từng thay 
đổi. Ngay đến như Câu-xá tông là một tông đã mất đi 
từ lâu, nhưng bộ Câu-xá luận thì mãi đến nay vẫn là 
một bộ luận giá trị được nhiều người tìm học. Cũng 
vậy, những bộ kinh lớn như Hoa nghiêm, Pháp hoa... 
từ xưa nay bao giờ cũng được những người học Phật 
cung kính tìm học. 


Người học Phật ngày nay có phần khác với xưa kia, 
không mấy ai đặt nặng vấn đề tông phái. Sự phân 
chia lớn nhất vẫn tồn tại cho đến ngày nay chỉ là giữa 
Đại thừa và Tiểu thừa. Tuy nhiên, theo cách nhìn của 
những người thực sự nhận hiểu được lời Phật dạy thì 
Đại thừa hay Tiểu thừa cũng đều là chân lý giải thoát 
do đức Phật truyền dạy, chỉ khác biệt nhau ở chỗ là 
giáo pháp nào thích hợp hơn với chính bản thân mỗi 
người mà thôi. Người tu tập theo giáo pháp Tiểu thừa 
mà thực sự có được đời sống an lạc thì vẫn là hơn xa 
so với những al tự xưng là Đại thừa mà không tự giải 
thoát nổi cho chính bản thân mình! 

Cho nên, dù là Đại thừa hay Tiểu thừa, chỉ cần 
người tu chịu tỉnh tấn hành trì theo đúng những lời 
Phật dạy thì chắc chắn sẽ đạt được sự giải thoát bản 


TÔNG LUẬN 157 


thân khỏi những khổ não trong cuộc sống. Và khi bản 
thân ta đã được thoát khổ thì mới có thể nói đến việc 
cứu g1úp hay nâng đố cho những người quanh ta. Khi 
hiểu được điều này, chúng ta sẽ thấy rằng sự phân 
biệt giữa Tiểu thừa hay Đại thừa thật ra cũng không 
còn là điều quan trọng nữa. Quả thật hoàn toàn đúng 
như lời Phật dạy: “Tất cả những gì mà đức Như Lai 
thuyết giảng đều có chung một vị duy nhất: đó là vị 
giải thoát.” 


158 CÁC TÔNG PHÁI ĐẠO PHẬT 


MỤC LỤC 
LỜI NÓI ĐẦU ...................-¿-: S2 22t 2E 2212552125255 xe 5 
#1053. i9) 7. .ẻốốẽ 10 
LCTHH SP :.:::scc6c54666615192220940646222541166539284a68812252s6%, 10 
HỌC THUYẾTT..................c- tt v23 2E23 32322222 15 
THÀNH THẬT TÔNG........................... .----¿--ccc< ca 22 
8# 007. nh 57 
HỌC THUYẾTT ..................:-: 2 2 c2 E2E2E2E2E2E2EEsEvre2 28 
18t 9 8h. .ẻ.ẽốẽốốẽ 32 
LỊCH SỬ.................--. tt St S11 511 151 11 1111111 1x reg 32 
n9 9015/00/2088 n4.....,ÔỎ 37 
PHÁP TƯỜNG TÔNG ‹-:‹.-..áá 66060066 6se 41 
#0 ẻẻẻẽẻẽ 41 
HỌC THUYẾTT ................-: 2 c2 c2 E2E2E2E2E2E2E2EEeze2 45 
TAM LUẬN TÔNG .........................-- .--- - S-c S2 c2, 54 
8” "nh. 54 


HỌC THUYẾTT ...................-¿ 2 2 c2 E2E2E2E2E2E2E2E2Ecze2 63 


MỤC LỤC 159 


HOA NGHIÊM TÔNG.........................---- 52c c5 c c2 71 
8e 000005 ẽ 77 
HỌC THUYẾTT...................-+--2-22ccccccccccssssrsesese, v3 

THIÊN THAI TÔNG...........................--- 5c cs + + csskz 85 
ñ'eøai.7 mm... 85 
HỌC THUYẾTT............... c2 ctcc v22 232323 2252522 2e: 91 

CHÂN NGÔN TÔNG.........................- ---- 2 22 c2 c2 94 
8/2820 7P 9®97 7. .ốốẻẽốốẽẽ 94 
HỌC THUYẾTT .................-: 2 S2 c2 E2E2E2E2E2E2E2EEcze2 99 

THIỀN TÔNG................-¿-2-522t2EE2E2EE2E2E12EEE2Ecrk2 103 
7# n"".ốẻẻẽ 103 
HỌC THUYẾTT ...................- ¿2 2 2c EEE2E2E2EEeEsrsrea 117 

TỊNH ĐỘ TÔNG......................... ---L S- cv SE sscsekred 119 
8x85 ...ố.ốỐốốỐốẻốẻố 120 
HỌC THUYẾT.....................-¿ ¿c2 c2EvEvEvEvEsrsreg 125 


TỔNG LUẬN....................--.- 2222 2t2E12E12121252532325E22 143 


